NHIỆM VỤ CHỦ YẾU _ 
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CÁC CẤP ỦY ĐẢNG 
THÁNG 01/2021 


1. Tập trung tuyên truyền sâu đậm về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, trong đó: tuyên truyền những điểm mới, điểm đột phá của 
dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những ý kiến đóng góp vào dự 
thảo văn kiện Đại hội; những thành tích nổi bật của nước ta sau 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; biểu dương những 
tập thể, cá nhân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của 
Đảng; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái về tình 
hình đất nước, từ đó tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng về thành tựu của đất 
nước, về Đại hội XIII của Đảng. 

2. Quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 02-NO ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và thực hiện chủ đề công tác năm 
2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình 
thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng“ 


3. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị ngay từ 
đầu năm 2021; tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, đối 
tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tiếp tục chỉ đạo 
tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả những tháng cuối năm 2020 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên 
đán Tân Sửu 2021. 


4. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chủ động 
nắm bắt, phân tích thông tin, dự báo sát, đúng tình hình từ xa, từ sớm và chuẩn 
bị các phương án, điều kiện đảm bảo để xử lý kịp thời, quyết liệt, hiệu quả mọi 
tình huống có thể xảy ra theo phương châm “3 trước” và “4 tại chỗ, không 
để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh, giữ vững địa bàn an toàn. Chủ 
động bố trí nguồn lực, thực hiện các giải pháp phù hợp, kịp thời theo thẩm 
quyền để kích cầu du lịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao 
động và người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. 

5. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện của đất nước, 
địa phương trong tháng 01/2021: 75 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội đầu tiên của Việt Nam (06/01); 42 năm ngày chiến thắng biên giới Tây 
Nam (07/01); 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam (28/01)... 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01 / 2021 


THÔNG TIN TRŨNB TỈNH - ðÔNE TÁC LÃNH ĐẠO, HÍ ĐẠ0 


PHƯƠNG HƯỚNG, NHIÊM VỤ NĂM 2021 


N gày 02/12/2020, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU 
về phương hướng, nhiệm vụ năm 
2021. Theo đó, năm 2021 là năm 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: 
năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu 
cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội 
đồng nhân dân các cấp và là năm 
đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, Đại hội XV của 
Đảng bộ tỉnh, chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2021-2025. Bên cạnh những 
thời cơ thuận lợi, Quảng Ninh vẫn 
còn phải đối mặt với những khó 
khăn, thách thức, nhất là đại dịch 
COVID-19 chưa thể sớm kết thúc, 
còn tác động tiêu cực, kéo dài. Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 
chủ đề năm 2021 là: “Giữ vững địa 
bàn an toàn và đà tăng trưởng 
trong trạng thái bình thường 
mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển 
và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện 
đại; thúc đẩy liên kết vùng” và tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu 
hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ sau đây: 


Mục tiêu tổng quát: tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; nâng cao năng lực 


lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức Đảng và đảng viên. Kiên trì 
tập trung thực hiện quyết liệt, có 
hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, 
chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe 
Nhân dân vừa giữ vững địa bàn an 
toàn và đà tăng trưởng cao, phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 
vững; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu 
lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô 
hình tăng trưởng, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự 
chủ và sức cạnh tranh; đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện, hoàn thành các 
dự án và công trình trọng điểm; 
phát huy vai trò của các khu kinh 
tế, khu công nghiệp, kinh tế đô thị; 
thúc đẩy chuyển đổi số và phát 
triển nền kinh tế số, xây dựng xã 
hội số. Chú trọng phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao gắn với 
tăng cường ứng dụng, chuyển 
giao khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. Phát triển văn hóa 
giàu bản sắc và con người Quảng 
Ninh; khơi dậy khát vọng đổi mới 
sáng tạo, phát triển, phát huy ý 
chí tự lực, tự cường; chăm lo, bảo 
đảm an sinh xã hội và cải thiện 
đời sống Nhân dân, bảo vệ môi 
trường, phòng, chống thiên tai, 
dịch bệnh và thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực 
thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh để huy động 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


THÔNG TIN TRŨNB TỈNH - ðÔNE TÁC LÃNH ĐẠO, PHÍ ĐẠ0 


các nguồn lực phát triển; nâng cao 
hiệu quả công tác phòng, chống vi 
phạm pháp luật, tham nhũng, lãng 
phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Bảo đảm vững chắc quốc phòng, 
an ninh; giữ vững chủ quyền biên 
giới quốc gia; mở rộng và nâng 
cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, 
hội nhập quốc tế. 

Các chỉ tiêu chủ yếu: về xây 
dựng Đảng: (1) Tỷ lệ tổ chức cơ 
sở đảng hoàn thành tốt nhiệm 
vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 
20% hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. (2) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, 
trong đó 20% hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. (3) Số lượng đảng viên 
mới được kết nạp trong năm tăng 
từ 3 - 3,5% so với số lượng đảng 
viên đầu năm. Về kinh tế: (4) Tốc độ 
tăng trưởng (GRDP) đạt trên 10%. 
(5) Thu ngân sách nội địa phấn 
đấu mức tăng cao nhất, tỷ lệ tăng 
thu tương ứng với mục tiêu tăng 
trưởng; thu xuất nhập khẩu đạt 
và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên 
địa bàn không thấp hơn 51.000 
tỷ đồng. (6) Tổng vốn đầu tư xã 
hội tăng trên 10%. (7) Tốc độ tăng 
năng suất lao động xã hội bình 
quân khoảng 10%. (8) Tỷ lệ đô thị 
hóa đạt 66,3%. (9) Giữ vững vị trí 
nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ 
số PCI, PAR, SIPAS và PAPI. Về xã hội: 
(10) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 
đạt 85,5%, trong đó tỷ lệ lao động 


đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng 
chỉ đạt 46%. (11) Đạt 55 giường 
bệnh/vạn dân; 14,85 bác sĩ/vạn dân; 
2,6 dược sĩ đại học/vạn dân; trên 23 
điều dưỡng/vạn dân; tỷ lệ tham gia 
bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. 
(12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,09%. 
(13) Có thêm 6 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; 08 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao; 7 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu. Về môi 
trường: (14) Tỷ lệ người dân đô 
thị được cung cấp nước sạch qua 
hệ thống cấp nước tập trung đạt 
98%; tý lệ dân số nông thôn sử 
dụng nguồn nước ăn uống hợp 
vệ sinh đạt trên 98,85%. (15) Tỷ 
lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị và 
các xã đảo, các xã có hoạt động du 
lịch, dịch vụ được thu gom và xử 
lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 
đạt trên 96,5%. (16) Giữ vững tỷ lệ 
che phủ rừng đạt 55% và nâng cao 
chất lượng rừng. 

Các nhiệm vụ và giải pháp 
trọng tâm: (1) Tiếp tục triển khai 
quyết liệt, có hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống và giảm thiểu 
thiệt hại từ đại dịch COVID-19 và các 
dịch bệnh khác, giữ vững địa bàn 
an toàn. (2) Tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh; phát huy 
đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi 
mới sáng tạo. Trong đó, chú trọng 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức 
đảng; xây dựng chính quyền liêm 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


THÔNG TIN TRŨNB TỈNH - ðÔNE TÁC LÃNH ĐẠO, HÍ ĐẠ0 


chính, phục vụ, thực sự “của dân, do 
dân, vì dân, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả; củng cố và phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 
và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh 
thông tin truyền thông, nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận, tạo 
đồng thuận xã hội; đẩy mạnh 
phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, thực hành tiết kiệm; (3) Đẩy 
mạnh chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, tính tự chủ, khả năng thích 
ứng, sức cạnh tranh, phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 
Trong đó, quan tâm chuyển dịch 
cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh tỷ 
trọng đóng góp của công nghiệp 
chế biến, chế tạo vào GRDP và thu 
ngân sách; phát triển hợp lý, bền 
vững ngành công nghiệp khai 
khoáng, trọng tâm là ngành Than; 
phát triển dịch vụ, du lịch ngày 
càng giữ vai trò chủ đạo, trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ 
trọng cao trong cơ cấu GRDP của 
tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện 
đại, xây dựng nông thôn văn minh; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều 
hành thu, chi ngân sách và đầu tư 
công; tăng cường công tác quản lý 
trên các lĩnh vực; chú trọng công 
tác lập, quản lý, thực hiện quy 
hoạch; quản lý chặt chẽ, sử dụng 
hợp lý và hiệu quả các nguồn lực 
tài nguyên thiên nhiên; tăng cường 
bảo vệ môi trường, chủ động ứng 


phó với biến đổi khí hậu, phòng 
chống thiên tai. (4) Tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện ba đột phá chiến 
lược: huy động mọi nguồn lực, đa 
dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh 
tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên 
kết vùng; phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao và lao động có 
kỹ năng gắn với tăng nhanh quy 
mô và nâng cao chất lượng dân số 
đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh 
và bền vững của tỉnh; cải cách 
toàn diện giáo dục, đào tạo; đẩy 
mạnh đầu tư, ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ hiện đại; nâng cao 
chất lượng cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, chất lượng thực thi chính 
sách, pháp luật; phát triển doanh 
nghiệp và phát triển mạnh khu 
vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp 
sáng tạo. (5) Kết hợp chặt chẽ giữa 
phát triển kinh tế nhanh, bền vững 
với phát triển con người, xây dựng 
văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; 
đảm bảo an sinh xã hội, không 
ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã 
hội. (6) Bảo đảm vững chắc quốc 
phòng, an ninh; giữ vững ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ 
quyền biên giới quốc gia; mở rộng 
và nâng cao hiệu quả hoạt động 
đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


THÔNG TIN TRŨNE TỈNH - ðÔNE TÁC LÃNH ĐẠO, HÍ ĐẠ0 


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 
ƯU TIỀN BỐ TRÍ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


GIAI ĐOẠN 2021-2025 


gày 04/12/2020, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Quảng 
Ninh ban hành Kết luận số 16- 
KL/TU thống nhất chủ trương về 
danh mục một số dự án ưu tiên bố 
trí vốn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

Các công trình, dự án trọng 
điểm chuyển tiếp và hoàn thành 
trong năm 2021: (1) Đường cao 
tốc Vân Đồn - Móng Cái (trong 
đó có đoạn Vân Đồn - Tiên Yên); 
(2) Cầu CửaLục 1;(3) Cầu Cửa Lục3; 
(4) Đường bao biển nối thành 
phố Hạ Long với thành phố Cẩm 
Phả (giai đoạn 2). 

Các dự án khởi công mới: 
(1) Đường ven sông kết nối từ 
đường cao tốc Hạ Long - Hải 
Phòng đến thị xã Đông Triều (giai 
đoạn 2); (2) Đường dẫn và cầu 
ra cảng tổng hợp Hòn Nét - Con 
Ong; (3) Đường kết nối từ đường 
cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến 
cảng Vạn Ninh; (4) Câu Bến Rừng 
và đường dẫn phía Quảng Ninh; 
(5) Câu Cửa Lục 2 và Đường kết 
nối từ cầu Cửa Lục 2 đến thôn 
Đồng Trà, xã Đồng Lâm; (6) Tòa 
nhà Trung tâm Truyền thông 
tỉnh; (7) Trường Đại học Hạ Long 


(giai đoạn 2); (8) Trường Cao đẳng 
nghề Việt - Hàn Quảng Ninh (giai 
đoạn 2); (9) Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 
(10) Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát 
huy giá trị của Khu di tích quốc 
gia đặc biệt Bạch Đằng (thị xã 
Quảng Yên). 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
giao Đảng đoàn HĐND tỉnh và 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo 
UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo, 
các ban của HĐND thẩm tra tờ 
trình, dự thảo nghị quyết của 
HĐND tỉnh về danh mục các dự 
án trọng điểm ưu tiên bố trí vốn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025 bảo đảm việc kiểm 
soát chặt chẽ, tiết kiệm ngay từ 
khi xác định danh mục dự án và 
chống lãng phí, tiêu cực, khắc 
phục tình trạng đầu tư dàn trải, 
nâng cao hiệu quả đầu tư công, 
gắn với thực hiện các mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác 
định trong Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


THÔNG TIN TRŨNB TỈNH - TIẾN TÚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII OỦA ĐẮNG 


GẲNH GIÁ H0ẠT ĐỘNG LựI DỤNG MẠNG INTERNET 
TUYÊN TRUYỀN GHŨNG PHÁ ĐỊI HỘI ĐẠI BIỂU TĐÀN QUỐC 
LẦN THỨ XIII CỦA ĐẲNG 


Thời gian vừa qua, các cấp ủy 
Đảng, chính quyên và cả hệ thống 
chính trị trong toàn tỉnh đã và đang 
tập trung chuẩn bị và tiến hành 
tổ chức đại hội đảng các cấp. Tuy 
nhiên, càng gần đến ngày diễn ra 
Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ 
XIII (Đại hội XIII) của Đảng, các thế 
lực thù địch, các tổ chức khủng bố, 
phản động lưu vong ở nước ngoài 
như càng gia tăng các hoạt động 
tuyên truyền chống phá với nhiều 
thủ đoạn tỉnh vi. Bởi vậy, hơn lúc 
nào hết, mỗi cán bộ đảng viên và 
Nhân dân cần nâng cao cảnh giác, 
kịp thời phát hiện và chủ động đấu 
tranh, ngăn chặn các “chiến dịch 
tuyên truyên” này. 


Hoạt động tuyên truyền chống 
phá của tổ chức phản động lưu vong 
“Việt Tân; Chính phủ Quốc gia Việt 
Nam = thời và các trung tâm truyền 
thông nước ngoài như Đài BBC tiếng 
Việt, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt 
không chỉ thực hiện đơn lẻ mà được 
tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch” 
với việc huy động cùng lúc nhiều lực 
lượng, phương tiện, tuyên truyền tập 
trung về một chủ đề thống nhất trong 
một khoảng thời gian nhất định. 

Nội dung tuyên truyền trong các 
“chiến dịch” nhằm mục đích chống 
phá Đại hội XIII của Đảng như: tuyên 


truyền chống phá nền tảng tư tưởng 
của Đảng; tuyên truyền chống phá 
vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa 
bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013; 
tuyên truyền chống phá cương lĩnh, 
dự thảo các văn kiện Đại hội; tuyên 
truyền xuyên tạc nguyên tắc tổ chức, 
vấn đề nhân sự Đại hội XIII... Chẳng 
hạn như: thực hiện chiến dịch chống 
phá cương lĩnh, dự thảo các văn kiện 
Đại hội XIII, nhiều trang mạng của các 
tổ chức phản động lưu vong và số 
đối tượng chống đối trong nước đã 
đồng loạt tán phát các bài viết có nội 
dung xuyên tạc cương lĩnh, đường lối 
của Đảng. Đồng thời, kêu gọi sửa đổi 
“toàn diện” văn kiện, đường lối chính trị 
theo hướng đa nguyên, đa đảng, xóa 
bỏ vai trò “độc tôn” của Đảng; thay đổi 
hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước; xây 
dựng nền kinh tế đa sở hữu bắt đầu từ 
năm 2021. Có thể thấy rõ ý đồ này qua 
các bài viết: “Vài suy nghĩ trước thềm 
Đại hội XIII “Việt Nam: Liệu Đại hội 
Đảng XIII sẽ có khác biệt? “Các nhóm 
thân hữu và tắc nghẽn thể chế đang 
gây hại cho Việt Nam “Góp ý chuẩn bị 
Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam/ 
“Về Đảng cầm quyền/ “Bản kiến nghị 
về Đại hội XIII “Những ai sẽ vào tứ trụ 
tại Đại hội Đảng 20217 “Chân dung 
anh hùng - đại biểu Quốc hội”, “Trao 
đổi về Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt 
Nam, “Thế lực thù địch ngay trong 
lòng Đảng? “Trước thêm Đại hội Đảng, 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


tổ chức lại sanh chuyện, “Ai sẽ lãnh 
đạo Việt Nam sau 2 năm nữa? “Tín 
hiệu định hướng cho tứ trụ/tam trụ... 
Cá biệt, có bài viết, đối tượng còn 
đưa ra “lộ trình” cải cách thể chế ở Việt 
Nam theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: 
chuyển đổi Đảng Cộng sản Việt Nam 
từ Đảng nắm quyền thành Đảng cầm 
quyền, với cương lĩnh, điều lệ mới 
theo hướng hòa giải, hòa hợp dân 
tộc và dân. Giai đoạn 2: thực hiện cải 
chủ hóa đất nước cách hệ thống chính 
trị - nhà nước hiện tại thành nhà nước 
pháp quyền với Hiến pháp mới và thể 
chế chính trị dân chủ đa nguyên. 
Ngoài ra, chúng còn lợi dụng những 
hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong đời 
sống xã hội như: sự cố môi trường biển 
miền Trung, tình hình phức tạp trên 
Biển Đông, một số dự án trọng điểm 
chậm tiến độ, vụ việc chống người thi 
hành công vụ tại xã Đồng Tâm, vụ án 
hình sự Hồ Duy Hải... để xuyên tạc vai 
trò lãnh đạo, cảm quyền của Đảng, 
quy kết “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo tạo khủng hoảng toàn diện; “đất 
nước lâm nguy”“tình thế hiểm nghèo 
dẫn đến “Sự thất bại nghiêm trọng xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công 


THÔN TIN TR0N6 TỈNH - TIẾN Tứi ĐẠI HộI LẦN THỨ XIII °ÚA ĐẲNG 


nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”... 

Các bài viết tuyên truyền chống 
phá Đại hội Đảng XIII của các thế 
lực thù địch thời gian qua không chỉ 
tạo ra sự nhiễu loạn thông tin, gây ra 
những hoài nghi, hoang mang, mất 
niềm tin trong một bộ phận quần 
chúng, cán bộ, đảng viên mà còn tác 
động, ảnh hưởng xấu tới tình hình an 
ninh, trật tự và quá trình chuẩn bị Đại 
hội XIII của Đảng. 

Từ nay đến khi diễn ra Đại hội XIII 
của Đảng, các thế lực thù địch, đối 
tượng phản động, cơ hội chính trị, bất 
mãn sẽ càng đẩy mạnh thực hiện các 
“chiến dịch tuyên truyền” chống phá. 
Đặc biệt, chúng sẽ triệt để khai thác các 
ứng dụng, dịch vụ, tiện ích trên không 
gian mạng để tán phát “đơn thư; 
“kiến nghị? “thư ngở/ “bản lên tiếng; 
“đơn tố cáo” qua đó gây áp lực hoặc hạ 
uy tín, tạo luồng dư luận xấu về lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước. Do đó, mỗi cán 
bộ đảng viên và người dân cần nâng 
cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và 
chủ động đấu tranh, ngăn chặn các 
“chiến dịch tuyên truyền” này. 

Ban Tuyên giáo 
Đảng ủy Công an tỉnh 


NHÂN DÂN THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 
VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 


hực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị 
và Ban Tuyên giáo Trung ương, 
ngày 20/10/2020, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành 
văn bản chỉ đạo 20/20 đảng bộ trực 
thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 


và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 
các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ 
chức lấy ý kiến của đoàn viên, hội 
viên và Nhân dân vào dự thảo các 
văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; 
đến nay, các địa phương, đơn vị đã 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


thực hiện xong việc xin ý kiến Nhân 
dân và báo cáo theo quy định. 

Theo đó, các đảng bộ trực thuộc 
tỉnh, MTTO và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh đã nghiêm túc triển khai 
việc tổ chức lấy ý kiến tham gia góp 
ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại 
hội XIII của Đảng. Kết quả, đến hết 
ngày 11/11/2020, các địa phương, cơ 
quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 
lấy ý kiến với gần 2.500 hội nghị từ 
tỉnh đến cơ sở với gần 77.000 lượt 
cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân tham gia, có 10.746 lượt ý kiến 
phát biểu tham gia góp ý. 

Phát huy trí tuệ tập thể, với tinh 
thân dân chủ và trách nhiệm cao, 
các tầng lớp Nhân dân đã dành thời 
gian nghiên cứu các nội dung của dự 
thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII, tham gia thảo 
luận sôi nổi, thể hiện tinh thần xây 
dựng và đảm bảo nguyên tắc dân 
chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Qua tổng 
hợp các ý kiến phát biểu và báo cáo 
tổng hợp tham gia ý kiến của các 
đảng bộ trực thuộc, MTTO và các tổ 
chức chính trị - xã hội của tỉnh, hầu 
hết các ý kiến tham gia đều nhất trí 
cao với các nội dung trong dự thảo 
văn kiện Đại hội XIII của Đảng và cho 
rằng dự thảo văn kiện do Ban Chấp 
hành Trung ương xây dựng về cơ bản 
đã sát với tình hình thực tế của đất 
nước trong bối cảnh hội nhập kinh 
tế thế giới. Các dự thảo văn kiện 
được chuẩn bị rất công phu, thể hiện 
tính chiến đấu, tính tổng kết cao; bố 
cục, kết cấu các chương, mục, nội 


THÔNG TIN TRŨNE TỈNH - TIẾN TÚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII OỦA ĐẮNG 


dung trình bày đầy đủ, ngắn gọn, 
súc tích, trình tự các nội dung được 
sắp xếp khoa học, lôgic; nhìn thẳng 
vào sự thật, đánh giá đúng thực tế 
tình hình của đất nước, của Đảng 
hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh, dự 
thảo văn kiện đã tổng kết một cách 
khách quan, sâu sắc, thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, đặc biệt là thực 
tiễn 35 năm đổi mới đất nước. Dự 
thảo chỉ ra những hạn chế, yếu kém, 
tồn tại nhiều mặt trong đời sống xã 
hội, trong tổ chức và hoạt động của 
Đảng, Nhà nước. Vì vậy, dự thảo văn 
kiện vừa có tính tổng kết thực tiễn, 
vừa có tầm lý luận khoa học, cách 
mạng, giúp cho cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. 

Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia, 
đóng góp vào dự thảo các văn kiện 
trình Đại hội XIII của Đảng là việc làm 
thể hiện sự phát huy quyền dân chủ 
trong xã hội, mọi công dân đều có cơ 
hội thể hiện ý kiến, tâm tư, nguyện 
vọng chính đáng, tham gia hoạch 
định chủ trương, đường lối, chính 
sách xây dựng đất nước, xây dựng 
Đảng. Điều đó chứng tỏ dự thảo 
các văn kiện trình Đại hội XIII của 
Đảng là sản phẩm kết tỉnh trí tuệ, ý 
chí, nguyện vọng của toàn Đảng và 
Nhân dân ta. 

Đa số các ý kiến tham gia thảo 
luận đều bày tỏ sự phấn khởi, lạc 
quan trước những kết quả mà toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã 
đạt được trong những năm qua; 
đồng thời tin tưởng những thành tựu 
có ý nghĩa đó là tiền đề quan trọng 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


- 


để tiếp tục đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững trong những 
năm tới. 

Về chủ đề Đại hội: hầu hết ý kiến 
tham gia nhất trí với chủ đề Đại hội 
XIII của Đảng là:“Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh; 
phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với 
sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới 
sáng tạo, phát triển nhanh và bền 
vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc, giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định; phấn đấu đến giữa thế ký 
XXI nước ta trở thành nước phát triển, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa“ 
Bên cạnh đó, người dân cũng để 
nghị nên thêm cụm từ “Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, cầm quyền của 
Đảng” thành: “Nâng cao năng lực 
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh” Việc bổ sung này phù 
hợp với đặc điểm công tác xây Đảng 
hiện nay, có ý nghĩa chỉ đạo, định 
hướng xuyên suốt, phản ánh đúng 
điều căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh về Đảng và phù hợp với mục 
(nội dung) XIV: xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng. Người dân cũng đề nghị 
thêm cụm từ “Đổi mới” vào phương 
châm của Đại hội thành: “Đoàn kết - 
Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng 
tạo - Phát triển” vì đổi mới sự lãnh 
đạo của Đảng và xã hội rất cần thiết 
trong tình hình hiện nay. 


THÔN TIN TR0N6 TỈNH - TIẾN Tứi ĐẠI HộI LẦN THỨ XIII OÚA ĐẲNG 


Đối với dự thảo Báo cáo chính 
trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII: bên cạnh 
việc tham gia góp ý, Nhân dân đề 
nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng và 
Nhà nước tiếp tục quan tâm: (1) Các 
hoạt động chăm sóc giáo dục thế 
hệ trẻ: đổi mới công tác giáo dục 
phổ thông, giáo dục tinh thần yêu 
nước, tự hào, tự tôn dân tộc, giáo 
dục đạo đức, lối sống. (2) Quan tâm 
chỉ đạo công tác quản lý thông tin 
trên mạng xã hội, do hiện nay có rất 
nhiều báo mạng, nhiều thông tin, 
dẫn đến việc tiếp cận thông tin của 
người dân được đa dạng, tuy nhiên 
cũng có nhiều thông tin sai lệch, 
mang tư tưởng thù địch, chống phá 
Đảng và Nhà nước. (3) Quan tâm, 
tạo điều kiện phát triển văn hóa, 
văn nghệ của các dân tộc thiểu số, vì 
hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ, sự giao thoa của các nền 
văn hóa trong và ngoài nước dẫn tới 
nhiều dân tộc thiểu số đang mất dần 
bản sắc văn hóa cổ truyền của mình 
(tiếng nói, trang phục, phong tục 
truyền thống...). 

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 
thực hiện chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây 
dựng chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 10 năm 2021-2030: hầu hết 
các ý kiến đều nhất trí với kết cấu, bố 
cục, phương pháp trình bày, cách đặt 
vấn đề được nêu trong dự thảo; nhất 
trí với nhận định, đánh giá về: (1) Bối 
cảnh trước và sau Đại hội XI (2011); 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


m= + 


(2) Kết quả đạt được, hạn chế, yếu 
kém và nguyên nhân trong thực hiện 
chiến lược 10 năm 2011-2020; (3) Dự 
báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ 
hội, thách thức và tác động đến phát 
triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời 
gian tới; (4) 5 quan điểm phát triển của 
Chiến lược để tạo động lực cho phát 
triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời 
gian tới; (5) Những vấn đề nổi cộm về 
thực trạng và phương hướng xây dựng 
xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn...; 
(6) Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước... Các vấn đề 
về chính quyền điện tử tiến tới chính 
quyền số. 

Về các chỉ tiêu chủ yếu: nhất trí với 
các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 
như dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, 
trong giai đoạn đầu thực hiện kế 
hoạch 5 năm (2021-2025), nền kinh 
tế nước ta sẽ chịu tác động bất lợi 
của dịch COVID-19 nên việc đặt mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) bình 
quân 5 năm khoảng 6,5 - 7% là cao, 
khó khả thi; để nghị cân nhắc, điều 
chỉnh cho phù hợp. 

Đối với dự thảo Báo cáo đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016-2020 và phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021-2025: hầu hết ý 
kiến cho rằng những mục tiêu tổng 
quát giai đoạn 2021-2025 nêu trong 
báo cáo phù hợp, có sơ sở khoa học 


THÔN TIN TR0N6 TỈNH - TIẾN Tứi ĐẠI HộI LẦN THỨ XIII °ÚA ĐẲNG 


và có tính khả thi, đồng thời cũng 
thể hiện được quyết tâm phấn đấu 
cao của đất nước. Nhất trí với mục 
tiêu tổng quát “Phấn đấu tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình 
quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 
2025 là nước đang phát triển, có công 
nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua 
mức thu nhập trung bình thấp”. Mục 
tiêu này là phù hợp với tình hình, khả 
năng của nước ta và xu thế vận động, 
phát triển của thế giới thời gian tới. 
Bên cạnh đó, Nhân dân cũng đề xuất 
trong thời gian tới: (1) Các vấn để 
liên quan đến lao động, việc làm của 
đoàn viên thanh niên, tạo việc làm 
ổn định cho thanh niên nông thôn, 
thanh niên người dân tộc thiểu số. 
Hiện nay, thanh niên đã được tiếp 
cận với nghề nghiệp việc làm qua 
nhiều kênh của các cơ quan quản 
lý nhà nước; tuy nhiên, việc làm của 
thanh niên vẫn chưa ổn định. Một bộ 
phận sinh viên sau tốt nghiệp khó 
tìm được việc làm, trong đó có cả 
đoàn viên thanh niên người dân tộc 
thiểu số trong diện được cử tuyển 
đi học các trường đại học. (2) Quan 
tâm chỉ đạo quyết liệt và có giám sát 
về công tác giải ngân các chương 
trình mục tiêu quốc gia, nhiệm kỳ 
vừa qua công tác giải ngân tại một 
số địa phương vẫn còn chậm; tiếp 
tục khơi dậy ý chí chủ động vươn lên 
của người nghèo. (3) Chỉ đạo các bộ, 
ngành triển khai xây dựng thực thi 
chính sách thanh niên cụ thể gắn với 
Luật Thanh niên sửa đổi; phát triển 
hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em. 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


BE +: 


THÔNE TÍN TRŨNE TỈNH - KỲ HP THỨ 21, HỘI BỦNG NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


KẾT QUÁ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 
GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 18, HĐND TÍNH KHÓA XIII 


Tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân 
dân (HĐND) tỉnh khóa XIII có 42 nội 
dung kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 
họp (có 01 nội dung kiến nghị cử tri 
huyện Vân Đồn trùng với nội dung 
của Nghị quyết số 280/NQ-HĐND 
ngày 09/7/2020). Kết quả giải quyết 
kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 
thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII cụ thể 
như sau: 


Nội dung kiến nghị đã giải quyết 
xong, có kết quả cụ thể: 

Đã có 11/41 nội dung kiến nghị 
được xem xét giải quyết xong để 
thông tin tới cử tri, bao gồm: (1) Đã 
chỉ đạo Công ty Cổ phần Nước sạch 
và Công ty Điện lực Quảng Ninh thực 
hiện việc thanh toán tiền sử dụng 
điện, nước qua các ứng dụng trực 
tuyến của ngân hàng, đồng thời triển 
khai liên kết dịch vụ thu hộ tiền nước 
qua các cửa hàng tiện ích có mặt hầu 
hết trên địa bàn thành phố Hạ Long 
và duy trì các điểm thu tiền mặt (tiền 
sử dụng điện, nước sinh hoạt của 
người dân) định kỳ hằng tháng tại các 
phường, xã (đặc biệt là các phường, xã 
trung tâm thành phố); dần có lộ trình 
giảm điểm thu theo đúng kế hoạch 
của tỉnh, tạo điều kiện thuận tiện 
cho người dân trong việc thực hiện 
giao dịch thanh toán tiền sử dụng 
điện, nước sinh hoạt hằng tháng; (2) 
Đã triển khai thực hiện xong các giải 
pháp đảm bảo an toàn giao thông 
trên tuyến đường từ huyện Ba Chẽ 
qua khu vực Đồng Mỏ, phường Mông 


Dương (đường 329) sang đường 326 
đoạn qua xã Dương Huy đảm bảo an 
toàn cho người dân tham gia giao 
thông (đặc biệt là các cháu học sinh 
đi học); (3) Đã chỉ đạo Sở Giao thông 
- Vận tải tháo dỡ, điều chỉnh đoạn 
dải phân cách di động giữa OL18 để 
mở rộng lối rẽ sang đường từ Khu 
nghỉ dưỡng khoáng nóng sang chợ 
Suối Khoáng, phường Quang Hanh, 
TP. Cẩm Phả đảm bảo thuận lợi và an 
toàn cho phương tiện và người dân 
tham gia giao thông; (4) Đã triển khai 
việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến 
QL18A đoạn qua địa bàn Hải Tiến, Hải 
Đông, Hải Yên đã bị xuống cấp để đảm 
bảo an toàn giao thông cho người và 
phương tiện tham gia; (5) Đã xử lý hệ 
thống thoát nước mặt đường OQL18A 
đoạn trước cổng chào khu Phú Thanh 
Tây (phường Yên Thanh, TP. Uông Bí) 
và gần cổng Công ty TNHH giầy da 
Sao Vàng không đảm bảo tiêu thoát 
nước; (6) Đã xử lý việc ngập cục bộ 
đường và nhà dân đoạn đường Quốc 
lộ 18A, thuộc khu vực tổ 5, khu 11, 
đoạn từ ngã 4 cổng Bệnh viện Việt 
Nam - Thụy Điển Uông Bí đến khách 
sạn Đức Phúc (phường Thanh Sơn, TP. 
Uông Bí); (7) Đã chỉ đạo UBND thành 
phố Uông Bí lắp đặt, hoàn thiện xong 
hệ thống đèn chiếu sáng (đoạn QL18 
khu vực phía trước Công ty Hóa chất 
Bạch Thái Bưởi); bổ sung, thay thế 
các miếng dán phản quang tại đảo 
dẫn hướng của nút giao và kẻ xong 
03 cụm sơn giảm tốc đoạn từ ngã 
tư đường vào Hồ Yên Trung đến nút 
giao QL10 và QL18 để tăng cường 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


MW +2 


cảnh báo giao thông, đảm bảo cho 
người và phương tiện tham gia giao 
thông trên tuyến đường này; (8) Đã 
có chủ trương cấp kinh phí cho thị xã 
Quảng Yên để xây dựng Trường THCS 
Hiệp Hòa với tổng kinh phí 9 tỷ đồng 
(do xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên 
được Trung ương hỗ trợ nguồn khen 
thưởng và ứng vốn xây dựng trường 
trước); (9) Đã hỗ trợ cho 02 đối tượng 
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
chưa có chính sách hỗ trợ của Trung 
ương, gồm: đối tượng bảo trợ xã 
hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng 
tháng theo chính sách của tỉnh (gồm 
160 người) và nhân khẩu phát sinh 
mới trong hộ nghèo, hộ cận nghèo 
sau ngày 31/12/2019 đến thời điểm 
hỗ trợ; (70) Đã phân khai kinh phí 
thưởng theo Nghị quyết số 140/2018/ 
NQO-HĐND ngày 07/12/2018 của 
HĐND tỉnh Quảng Ninh đối với các 
xã 135 về đích trước một năm để các 
xã ra khỏi xã đặc biệt khó khăn, hoàn 
thành mục tiêu Chương trình 135 giai 
đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh đạt 
kết quả; (77) UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ 
quan chức năng quản lý ngành Điện 
rà soát, kiểm tra về việc giá điện tăng 
bất thường, đồng thời kiến nghị với 
Trung ương về cách tính giá điện. 

Nội dung kiến nghị đã được chỉ đạo 
làm rõ, giải thích để thông tin tới cử tri: 

Có 10/41 nội dung kiến nghị liên 
quan đến chủ trương, cơ chế, chính 
sách, các quy định hiện hành, nguồn 
lực kinh phí, điều kiện thời gian nên 
chưa giải quyết hoặc không thể giải 
quyết ngay được đã được các sở, 
ngành liên quan trả lời, giải thích để 
thông tin tới cử tri nắm bắt kịp thời. 
Cụ thể: 


THÔNE TÍN TRŨNE TỈNH - KỲ HP THỨ 21, HỘI ỦNð NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


(1) Về việc chỉ đạo Công ty CP Xi 
măng VỊICEM Hạ Long (nằm trên địa 
bàn huyện Hoành Bồ cũ) có biện pháp 
khắc phục băng chuyền tải xi măng 
gây bụi và ô nhiễm môi trường trực 
tiếp đối với các hộ dân khu 5, phường 
Hà Khánh; (2) Về chỉ đạo Công ty Mỏ 
đá Lương Sơn có biện pháp khắc phục 
bụi than từ các khu khai thác thổi vào 
khu dân cư gây ô nhiễm môi trường; 
(3) Về việc xem xét việc giao, sử dụng 
biên chế công chức cấp xã (giữa xã và 
phường) của cử tri thành phố Móng 
Cái; (4) Về đầu tư xây dựng mương tiêu 
thoát nước mặt hai bên đường Tỉnh lộ 
345 đoạn từ Km00+00 (giao OL18A) 
đến Km00+150 thuộc xã Bình Dương, 
thị xã Đông Triều; (5) Về việc xem xét 
có biện pháp quản lý thuế đối với việc 
bán hàng trên mạng internet; (6) Về 
việc kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên 
nhân của tình trạng ô nhiễm không 
khí và môi trường do bụi đen gây ra 
trên địa bàn Hải Lạng, Đồng Rui, thị 
trấn Tiên Yên; (7) Về việc tiếp tục có cơ 
chế hỗ trợ mua BHYT cho các hộ gia 
đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 
sống trung bình trên địa bàn tỉnh cho 
đến năm 2025; (8) Việc mở rộng vùng 
du lịch từ Đồng Sơn, xã Kỳ Thượng, 
thành phố Hạ Long sang các xã Minh 
Cầm, Lương Mông của huyện Ba Chẽ 
để Nhân dân có điều kiện tiếp cận với 
ngành dịch vụ và phát triển sản xuất; 
(9) Về việc nạo vét lại các luồng và hồ 
chứa nước ngọt Thanh Lân (huyện 
Cô Tô); (70) Về hỗ trợ kinh phí để đầu 
tư tuyến đường giao thông nối thôn 
Khe Lặc (thuộc xã Đại Thành cũ) với 
thôn Khe Lục (thuộc xã Đại Dực) 
và tuyến đường từ thôn Nà Cam xã 
Đại Dực sang xã Húc Động, Bình Liêu 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


BE +: 


để thuận lợi cho người dân khi đến 
xã giải quyết các công việc liên quan 
và thuận lợi cho cuộc sống, sinh hoạt 
của Nhân dân. 

Ngoài ra, qua xem xét kết quả giải 
quyết kiến nghị cử tri, cho thấy còn 
18/41 nội dung kiến nghị đã được các 
cơ quan chức năng tập trung rà soát, 
xác định rõ lộ trình giải quyết và đang 
triển khai thực hiện và 02 nội dung cử 
tri các TP. Uông Bí, TP. Cẩm Phả kiến 
nghị nhưng trả lời không đúng nội 
dung cử tri hỏi: (1) Về việc nước thoát 
chậm gây ứ đọng cục bộ trong lòng 
rãnh thoát nước dọc hai bên OQL18, 


THÔNE TÍN TRŨNE TỈNH - KỲ HỤP THỨ 21, HỘI ỦNð NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


chảy tràn lên mặt đường vào nhà ở 
của dân sau mỗi lần mưa to hoặc sau 
khi gặp thời tiết nắng, nóng mùi hôi, 
thối bốc lên gây ảnh hưởng đến môi 
trường, đời sống sinh hoạt của các hộ 
dân. (2) Về mở rộng đối tượng được 
hỗ trợ do mất việc làm trong thời gian 
cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID-19, nhất là trong lĩnh vực 
giải trí, nay mặc, dịch vụ (cắt tóc, lái 
xe taxi gia đình... - những đối tượng 
chưa được hưởng hỗ trợ theo Nghị 
quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và 
Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ). 


KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 21, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


Trong 2,5 ngày, từ ngày 07 đến 
ngày 09/12/2020, Hội đồng nhân 
dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa 
XIII tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp 
thường lệ cuối năm theo luật định. 
HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
6 tháng đầu năm, đồng thời thống 
nhất phương hướng, nhiệm vụ 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 
và quyết nghị một số nội dung 
quan trọng khác theo thẩm quyền 
của HĐND tỉnh. 


Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành 
1,5 ngày (chiếm 60% thời gian kỳ họp) 
cho phiên thảo luận tổ, thảo luận tại 
hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. 
Tại phiên thảo luận tổ và hội trường: 
với tỉnh thần trách nhiệm cao trước cử 
tri và Nhân dân trong tỉnh, các đại biểu 


HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã tích 
cực tham gia phát biểu ý kiến về các 
nội dung liên quan đến tình hình thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; 
về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị 
quyết trình kỳ họp; công tác tham gia 
xây dựng chính quyền và một số ý kiến, 
kiến nghị mà cử tri nhiều địa phương 
quan tâm. Tổng số có 51 ý kiến phát 
biểu tại tổ (trong đó: 22 ý kiến đại biểu 
HĐND tỉnh, 29 ý kiến của đại biểu mời) 
và 14 ý kiến phát biểu tại hội trường. 
Hầu hết các ý kiến phát biểu thảo luận 
tại tổ và tại hội trường đều bám sát các 
nội dung trọng tâm theo gợi ý của chủ 
tọa kỳ họp, tập trung tham gia vào các 
báo cáo, tờ trình, đặc biệt đi sâu phân 
tích, làm rõ những kết quả đạt được, 
nguyên nhân và đề xuất các giải pháp 
khắc phục những mặt tổn tại, hạn chế 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


MS +‹ 


nhằm quyết tâm triển khai, 
thực hiện và hoàn thành 
cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh trong năm 
2021 và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm giai 
đoạn 2021-2025. 

Tại phiên chất vấn, đã có 
16 đại biểu HĐND tỉnh chất 
vấn, có 01 lãnh đạo UBND 
tỉnh và 07 thủ trưởng các sở, ban, 
ngành và 02 lãnh đạo địa phương trả 
lời chất vấn về 03 nhóm vấn đề được 
nhiều cử tri quan tâm như: (¡7) Việc 
nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - 
đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; (2) Về công tác quản lý 
rừng phòng hộ đầu nguồn, đảm bảo 
an ninh nguồn nước trước thực trạng 
biến đổi khí hậu; (¡3) Công tác phòng 
chống dịch bệnh COVID-19. Nhìn 
chung, các nội dung chất vấn đều 
được thực hiện ngắn gọn, trọng tâm, 
trọng điểm, bám sát những tồn tại, 
hạn chế, những bất cập, khó khăn và 
những vấn đề cử tri quan tâm. Phần 


Các đại biểu làm lễ chào cờ trong phiên họp khai mạc 


THÔNE TÍN TRŨNE TỈNH - KỲ HỤP THỨ 21, HỘI ỦNð NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


=<- 


kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII 


giải trình, trả lời chất vấn của lãnh đạo 
UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và 
tranh luận của các đại biểu được thực 
hiện một cách thẳng thắn, nghiêm 
túc, khách quan; làm rõ được nguyên 
nhân, trách nhiệm và cam kết của các 
cấp, các ngành, các địa phương trong 
thực hiện nhiệm vụ. 

HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận 
xem xét và thông qua 26 nghị quyết 
quan trọng thuộc thẩm quyền của 
HĐND tỉnh, trong đó có các nghị 
quyết về cơ chế chính sách, về an sinh 
xã hội và phục vụ cho sự phát triển 
của địa phương. 


NỘI DUNG CHỦ YẾU MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT 
KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA XIII 


1. Nghị quyết về Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 
đoạn 2021-2025: 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2016-2020, Hội đồng nhân 
dân tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị 
quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - 


xã hội 5 năm 2021-2025, với mục tiêu 
tổng quát: huy động sức mạnh tổng 
hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội nhanh, bền vững, nâng cao đời 
sống mọi mặt của Nhân dân; bảo 
đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. 
Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh 
dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHÍ BỘ - Số 01/ 2021 


m= ‹ 


trong những trung tâm phát triển 
năng động, toàn diện của phía Bắc. 
Đồng thời xác định 16 chỉ tiêu chủ 
yếu về kinh tế, xã hội và môi trường. 
Theo đó: tốc độ tăng trưởng tổng sản 
phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 
giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 
10%/năm, GRDP bình quân đầu 
người đến năm 2025 đạt trên 10.000 
USD; cơ cấu kinh tế 2025: công nghiệp 
- xây dựng 49-50%, dịch vụ 46-47%, 
nông lâm nghiệp 3-5%; hằng năm giữ 
vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về 
các chỉ số PCI, PAR, SIPAS, PAPI; tỷ lệ 
giảm nghèo duy trì mức giảm trung 
bình 0,8%/năm; đến hết năm 2023 có 
100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
100% đơn vị cấp huyện hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 
tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ thu 
gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô 
thị và các xã đảo, các xã có hoạt động 
du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, 
quy chuẩn đạt trên 99%; giữ tỷ lệ che 
phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất 
lượng rừng... 
Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề ra 
6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 
2. Nghị quyết về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021: 
Trên cơ sở báo cáo về tình hình kinh 
tế - xã hội năm 2020, Hội đồng nhân 
dân tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị 
quyết về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2021, với mục tiêu tổng 
quát: tập trung thực hiện hiệu quả 
mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, 
bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giữ vững 
địa bàn an toàn và đà tăng trưởng cao, 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 


THÔNE TÍN TRŨNE TỈNH - KỲ HỤP THỨ 21, HỘI ỦNð NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
và hoàn thành các dự án, công trình 
trọng điểm. Đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu 
về kinh tế, xã hội và môi trường. Theo 
đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
trên địa bàn (GRDP) tăng trên 10%; 
tổng thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn không thấp hơn 51.000 tỷ đồng; 
giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước 
về các chỉ số PCI, PAR, SIPAS, PAPI; tỷ lệ 
giảm nghèo duy trì mức giảm trung 
bình 0,09%/năm; tỷ lệ tham gia bảo 
hiểm y tế đạt trên 95% dân số; tỷ lệ thu 
gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô 
thị và các xã đảo, các xã có hoạt động 
du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, 
quy chuẩn đạt trên 96,5%; tỷ lệ che 
phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất 
lượng rừng... 

3. Nghị quyết về một số giải 
pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh 
Quảng Ninh năm 2021: 

Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện 
miễn, giảm giá vé thu phí cho khách du 
lịch đến các điểm tham quan và tham 
quan lưu trú Vịnh Hạ Long, Bảo tàng 
Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng 
Yên Tử từ ngày 01/01 đến 31/12/2021, 
cụ thể: giảm 100% giá vé thu phí vào 
những ngày lễ, ngày kỷ niệm và giảm 
50% các ngày còn lại trong năm; hỗ 
trợ 100% chỉ phí khai thác vận tải 
công cộng bằng xe buýt chất lượng 
cao từ Cảng hàng không quốc tế Vân 
Đồn - Hạ Long đến TP. Uông Bí khi vận 
chuyển hành khách đi trên các chuyến 
bay đi và đến qua Cảng hàng không 
quốc tế Vân Đồn - Hạ Long... với giá trị 
gói kích cầu khoảng 500 tỷ đồng. 

4. Nghị quyết về phân cấp nhiệm 
vụ chỉ đầu tư phát triển; nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


`. 


đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh 
Quảng Ninh: 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống 
nhất đối tượng áp dụng, nguyên tắc, 
nội dung nhiệm vụ chi đầu tư phát 
triển, vốn đầu tư công ngân sách cấp 
tỉnh - huyện và nguyên tắc tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn đầu tư công 
ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Việc phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025 tuân thủ các quy định của 
Nhà nước và bảo đảm nguyên tắc 
quản lý tập trung, thống nhất về mục 
tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện 
phân cấp trong quản lý đầu tư theo 
quy định của pháp luật; đảm bảo vai 
trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh; 
tăng số địa phương tự chủ, tự cân đối 
ngân sách, phát huy tính chủ động, 
năng động, sáng tạo gắn với trách 
nhiệm người đứng đầu các cấp. Vốn 
đầu tư công ngân sách tỉnh chỉ xem 
xét hỗ trợ cho các huyện chưa tự cân 
đối ngân sách. Các dự án khởi công 
mới chỉ được xem xét sau khi đã thực 
hiện các nội dung ưu tiên và đủ điều 
kiện cân đối kế hoạch vốn. Mỗi năm 
phân bổ vốn tối đa không quá 02 dự 
án khởi công mới. 

5. Nghị quyết về dự toán thu 
ngân sách nhà nước, chỉ ngân sách 
địa phương, phân bổ dự toán chỉ 
ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện 
pháp điều hành ngân sách địa 
phương năm 2021: 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông 
qua dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2021, cụ thể: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn: 51.000.000 triệu đồng, 


THÔNE TÍN TRŨNE TỈNH - KỲ HỤP THỨ 21, HỘI ỦNð NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


trong đó thu nội địa: 39.000.000 triệu 
đồng. Thu ngân sách địa phương 
32.388.641 triệu đồng, trong đó: thu 
ngân sách địa phương hưởng theo 
phân cấp: 30.294.791 triệu đồng; 
bổ sung từ ngân sách Trung ương: 
2.093.850 triệu đồng. 

- Tổng chi 32.692.041 triệu đồng, 
trong đó: chỉ đầu tư phát triển: 
14.523.159 triệu đồng; chi thường 
xuyên: 14.303.161 triệu đồng. 

Đồng thời, Hội đồng nhân dân 
tỉnh thống nhất cơ chế, biện pháp 
điều hành ngân sách nhà nước năm 
2021 (15 biện pháp) trong đó: điều 
tiết phân chia tỷ lệ các khoản thu 
giữa ngân sách các cấp chính quyền 
địa phương, trong đó ưu tiên dành 
nguồn lực cho phát triển địa phương, 
nhất là các địa phương khó khăn để 
đầu tư cho công trình trọng điểm có 
ý nghĩa an sinh, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề 
bức xúc của địa phương. 

6. Nghị quyết về chủ trương đầu 
tư một số dự án đầu tư công trong 
kế hoạch đầu tư công trung hạn 
ngân sách tỉnh năm 2021: 

Gồm: 09 dự án đầu tư công (1) Dự 
án xây dựng cầu thay thế đường 
tràn qua lối mở Bắc Phong Sinh (Việt 
Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc); (2) Dự 
án nâng cấp, mở rộng, bổ sung một 
số hạng mục công trình tại Trung tâm 
thể thao tỉnh Quảng Ninh; (3) Dự án 
đầu tư xây dựng bổ sung mái che, 
cải tạo mặt sân vận động thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. (4) Dự 
án Cải tạo, nâng cấp, xây mới một 
số hạng mục công trình thuộc Cơ sở 
Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh; 
(5) Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


74 


Ninh; (6) Dự án cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe 
tâm thần tỉnh Quảng Ninh. (7) Dự 
án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh tại 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ 
Long; (8) Dự án Công viên tùng tại 
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên 
đảo Cô Tô; (9) Dự án mua sắm bổ 
sung trang thiết bị phục vụ tập luyện 
và thi đấu thể dục thể thao tại Trung 
tâm huấn luyện và thi đấu thể dục 
thể thao tỉnh Quảng Ninh. 

7. Nghị quyết về việc thông 
qua biên chế khối đảng, đoàn thể; 
quyết định giao biên chế công 
chức, hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 
của Chính phủ trong các cơ quan, 
tổ chức hành chính nhà nước; phê 
duyệt tổng số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
tỉnh Quảng Ninh năm 2021: 

Theo đó, biên chế công chức, số 
lượng người làm việc, hợp đồng theo 
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của khối 
đảng, đoàn thể là 1.409, trong đó: 
1.173 biên chế công chức, 165 người 
làm việc, 71 hợp đồng theo Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP. Giao 2.360 biên chế 
công chức trong các cơ quan, tổ chức 
hành chính nhà nước của tỉnh. Phê duyệt 
tổng số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là 
24.450 người. Giao 549 hợp đồng theo 
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (trong đó 
hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức 
hành chính là 257, hợp đồng trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập: 292). 
Tiếp tục giao 79 định biên cho các 
hội đặc thù để thực hiện nhiệm vụ. 
Ghi nhận số lượng 222 người làm việc 
thuộc Trung tâm Truyền thông tỉnh 
(trong đó có 132 viên chức). 


THÔNE TÍN TRŨNE TỈNH - KỲ HỤP THỨ 21, HỘI ỦNG NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


8. Nghị quyết về chính sách hỗ 
trợ một số đối tượng trẻ em hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 
2021-2025: 

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trẻ em 
dưới 02 tuổi sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm 
HIV/AIDS; trẻ em nhiễm HIV/AIDS); trễ 
em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh 
phải điều trị dài ngày; trẻ em không 
có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em thuộc 
đối tượng được hưởng trợ cấp hằng 
tháng theo quy định của Nhà nước; 
trẻ em có hộ khẩu thường trú tại các 
xã thuộc vùng khó khăn theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; trẻ 
em là con của người có công với cách 
mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng; trẻ em mồ côi 
cha hoặc mẹ; trẻ em thuộc gia đình 
gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, 
bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch 
bệnh, rủi ro đột xuất được Hội đồng 
Xét duyệt bảo trợ xã hội cấp xã nơi 
đối tượng thường trú xác nhận; trẻ 
em thuộc hộ nghèo; trẻ em thuộc 
hộ cận nghèo; trẻ em tự kỷ, trẻ em 
khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; 
trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh 
con và đang nuôi con, trẻ em dưới 6 
tuổi sinh ra từ trẻ em bị xâm hại tình 
dục; trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ 
em là nạn nhân của tai nạn thương 
tích hoặc bị bạo lực. 

Chính sách hỗ trợ: (7) Hỗ trợ học 
phí và chi phí học tập cho trẻ đang 
đi học, cụ thể: hỗ trợ học phí: 100% 
học phí cho trẻ em đang học tại cơ 
sở giáo dục công lập; hỗ trợ học phí 
theo thực tế nhưng không quá 40% 
mức lương cơ sở/trẻ/tháng đối với 
trẻ em đang học tại cơ sở giáo dục 
tư thục; hỗ trợ chi phí học tập, bằng 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


@ +› 


mức Chính phủ hỗ trợ cho trẻ em 
không có nguồn nuôi dưỡng, thời 
gian hưởng bằng thời gian học thực 
tế nhưng không quá 09 tháng/năm 
học. (2) Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe: hỗ 
trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ chỉ 
phí khám, chữa bệnh (Mỗi đối tượng 
trẻ em được hỗ trợ không quá 50 lần 
mức lương cơ sở/lần hỗ trợ). (3) Hỗ 
trợ thường xuyên hằng tháng: Dưới 
04 tuổi: hỗ trợ 70% mức lương cơ 
sở/trẻ/tháng; từ 04 tuổi đến dưới 
16 tuổi: hỗ trợ 50% mức lương cơ 
sở/trẻ/tháng. (4) Hỗ trợ đột suất: hỗ 
trợ mức 6 triệu đồng/trẻ đối với đối 
tượng quy định tại điểm b khoản 1, 
2,3, 8, 9 Điều 1 Nghị quyết này khi bị tử 
vong. Hỗ trợ mức 5 triệu đồng/trẻ/lần 
cho đối tượng quy định tại khoản 9 
Điều 1 Nghị quyết này, có tỷ lệ tổn 
thương cơ thể là 21% trở lên đối với 
trường hợp trẻ em bị bạo lực hoặc bị 
tai nạn thương tích. 

9. Nghị quyết về việc quy định 
mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao 
động đối với lực lượng dân quân 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: 

Mức phụ cấp hằng tháng đối với 
thôn, khu đội trưởng bằng 745.000 
đồng/người/tháng (tương đương 0,5 
lần mức lương cơ sở); mức trợ cấp 
ngày công lao động đối với dân quân 
(Cơ động, Tại chỗ, Phòng không, Pháo 
binh, Trinh sát, Thông tin, phòng hóa, 
Công binh, Y tế ) bằng 178.800 đồng/ 
người/ngày (tương đương 0,12 lần 
mức lương cơ sở). 

10. Nghị quyết về việc ban hành 
chính sách hỗ trợ học nghề thuộc 
danh mục nghề khuyến khích đào 
tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa 
cho học sinh tốt nghiệp trung học 
cơ sở học tiếp lên trình độ trung 


THÔNE TÍN TRNE TỈNH - KỲ HỤP THỨ 21, HỘI BỦNð NHÂN DÂN TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025: 

Theo đó, đối tượng là học sinh, 
sinh viên tốt nghiệp trung học cơ 
sở, trung học phổ thông tại các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, có hộ 
khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh học hệ chính quy trình 
độ trung cấp hoặc cao đẳng tại các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ 
sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thuộc 
danh mục nghề khuyến khích đào 
tạo của tỉnh được hỗ trợ học phí học 
nghề: trình độ cao đẳng mức hỗ trợ 
50% mức lương cơ sở/người/tháng; 
trình độ trung cấp mức hỗ trợ 40% 
mức lương cơ sở/người/tháng. 

Đối tượng là học sinh sau tốt 
nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu 
thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh học tiếp lên trình độ trung cấp 
hoặc trình độ cao đẳng kết hợp học 
văn hóa trung học phổ thông theo 
chương trình giáo dục thường xuyên 
được hỗ trợ: 100% tiền đóng học phí 
học văn hóa hằng tháng phải nộp. 

Thời gian hỗ trợ không quá 10 
tháng/năm học; không quá 20 tháng/ 
khóa học đối với trình độ trung cấp; 
không quá 30 tháng/khóa học đối 
với trình độ cao đẳng và học văn hóa 
trung học phổ thông theo chương 
trình giáo dục thường xuyên. Thời 
gian thực hiện: từ ngày 01/01/2021 
đến hết ngày 31/12/2025. Học sinh, 
sinh viên được tuyển sinh trong năm 
học 2024-2025 sẽ được hỗ trợ đến khi 
kết thúc khóa học. 


PHẠM THỊ HÀ 
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


6 -‹ 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÙNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
6IAI Đ0ẠN 2013-2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỬI BIAN TÚI 


ể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến 
nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 
XII của Đảng, công tác phòng, chống 
tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, 
có bước tiến mạnh, đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, toàn diện, tạo 
hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ 
trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, 
đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. 
Tham nhũng từng bước được kiểm 
chế, ngăn chặn, góp phần giữ vững 
ổn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước. Theo kết quả điều tra dư 
luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung 
ương tiến hành mới đây, có đến 93% 
ý kiến bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng. 

Trong giai đoạn 2013-2020, công 
tác kiểm tra, giám sát của Đảng, 
thanh tra, kiểm toán của Nhà nước 
được tăng cường, phát hiện và xử lý 
nghiêm minh các sai phạm, siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy 
nhà nước. Qua công tác thanh tra, 
kiểm toán, các cơ quan đã kiến nghị 
thu hồi, xử lý tài chính hơn 700.000 
tỷ đồng, hơn 20.000 ha đất; kiến nghị 
xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể, 
nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều 
tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu 


tội phạm. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các 
cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn 
đảng viên, có trên 3.200 đảng viên bị 
kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã 
thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc 
diện Trung ương quản lý; trong đó, có 
27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên 
Ủy viên Trung ương Đảng; 04 Ủy viên 
Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính 
trị và hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong 
lực lượng vũ trang. 

Công tác điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án tham nhũng, kinh tế được 
tiến hành kiên quyết, không khoan 
nhượng, không làm oan, không bỏ 
lọt tội phạm, nhưng cũng rất nhân 
văn, có lý, có tình. Các cơ quan tố tụng 
cả nước đã khởi tố, điều tra 14.297 
vụ/24.409 bị can, xét xử sơ thẩm 
11.740 vụ/22.596 bị cáo về các tội 
tham nhũng. So sánh với năm 2013, 
tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ 
đạt dưới 10%, thì bình quân giai đoạn 
2013-2020, đạt 32,04%. 

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã 
quan tâm hơn đến công tác kiểm 
tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham 
nhũng, từng bước khắc phục tình 
trạng “trên nóng, dưới lạnh; đã chú ý 
ngăn chặn, xử lý tệ “tham nhũng vặt”; 
công tác cán bộ, cải cách hành chính, 
công khai, minh bạch, trách nhiệm 
giải trình trong hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải 
pháp phòng ngừa tham nhũng được 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


MW 2o 


và đạt kết quả tích cực; công tác xây 
dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham 
nhũng được đẩy mạnh. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, 
giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng được tăng cường và có nhiều 
đổi mới; sự giám sát của các cơ quan 
dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, 
Nhân dân và báo chí, truyền thông 
trong phòng, chống tham nhũng 
được phát huy tốt hơn. Hợp tác 
quốc tế được tăng cường; hoạt động 
phòng, chống tham nhũng ra khu 
vực ngoài nhà nước từng bước được 
mở rộng. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt 
được, công tác phòng, chống tham 
nhũng ở nước ta vẫn còn một số 
hạn chế như: công tác tự kiểm tra, 
phát hiện tham nhũng trong nội bộ 
các cơ quan, đơn vị, địa phương còn 
yếu; nhận thức, trách nhiệm và quyết 
tâm của người đứng đầu trong công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí ở một số cơ quan, đơn vị, địa 
phương chưa cao; một số biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng hiệu quả 
còn thấp... 

Để tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của các tầng lớp Nhân dân về công 
tác phòng, chống tham nhũng, trong 
thời gian tới, công tác tuyên truyền 
cần chú trọng một số vấn đề sau: 

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo 
sự tự giác, thống nhất cao về ý chí 
và hành động trong cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân về phòng, chống 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


tham nhũng, trong đó cần khẳng 
định quyết tâm của Đảng, Nhà nước 
về phòng, chống tham nhũng; củng 
cố và tăng cường niềm tin của Nhân 
dân, của cán bộ, đảng viên, tạo động 
lực mới, khí thế mới để thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Hai là, tăng cường phối hợp, kịp 
thời cung cấp, công khai thông tin, 
định hướng tuyên truyền về phòng, 
chống tham nhũng, nhất là chủ động 
thông tin về kết quả kiểm tra, thanh 
tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. 
Chú trọng thông tin tuyên truyền 
gương “người tốt, việc tốt khắc phục 
tình trạng thông tin một chiều, thông 
tin không chính xác, mang tính kích 
động, gây hoang mang hoặc quy kết 
về tội danh, mức án trước khi xét xử. 

Ba là, báo chí và các phương tiện 
thông tin đại chúng cần lan tỏa 
những kết quả đạt được trong công 
tác phòng, chống tham nhũng của 
Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh với 
các luận điệu xuyên tạc của các thế 
lực thù địch, lợi dụng phòng, chống 
tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà 
nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin 
sai sự thật, các hành vi vu cáo, bịa đặt. 

Bốn là, tuyên truyền ý thức tự giác 
chấp hành, thực hiện nghiêm túc các 
quy định của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; xây dựng, thực hiện 
tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu 
tranh với các hành vi tham nhũng, 
lãng phí. 

Ban Tuyên giáo Trung ương 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


_ `. 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


PHÁT TRIỀN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 


Quảng Ninh là địa phương 
giàu tiêm năng cả về tự nhiên và 
văn hóa cho phát triển du lịch 
cộng đồng. Trong bốn trụ cột của 
du lịch Quảng Ninh (du lịch biển, 
du lịch tâm linh, du lịch biên giới 
và du lịch cộng đồng) thì du lịch 
cộng đồng đóng vai trò quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế, 
xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
còn khó khăn trên địa bàn tỉnh, 
góp phần đảm bảo an ninh quốc 
phòng vùng biên giới. 


ó thể thấy, du lịch cộng đồng ở 

Quảng Ninh chủ yếu phát triển ở 
các địa phương miền núi, hải đảo khó 
khăn nơi có nhiều đồng bào dân tộc 
thiểu số sinh sống, như: Bình Liêu, Ba 
Chẽ, Tiên Yên, Hải Hà, Quan Lạn, Cô Tô, 
Đông Triều, Quảng Yên... Tại các khu 
vực này điều kiện kinh tế - xã hội còn 
thấp, người dân tập trung chủ yếu 
là làm rừng, đánh bắt thủy hải sản, 
trồng lúa, thu nhập hạn chế, đời sống 
chưa được nâng cao. Việc phát triển 
du lịch cộng đồng tại các khu vực trên 
thu hút cộng đồng dân cư cùng tham 
gia, giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở 
địa phương, khu vực kém phát triển, 
tạo thêm nhiều việc làm, góp phần 
giảm nghèo và xây dựng nông thôn 
mới, phát triển thể chất, nâng cao 
thu nhập, dân trí và đời sống văn hóa 
tinh thần, cải thiện điều kiện sống 
cho người dân. Thu hẹp khoảng cách 
giàu nghèo và chênh lệch vùng miền 


giữa các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên 
Yên... với các địa phương phát triển 
như Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm 
Phả... Bên cạnh đó, phát triển du lịch 
cộng đồng góp phần bảo tồn và phát 
huy giá trị các di tích lịch sử, danh 
thắng, văn hóa các dân tộc, đặc biệt 
là dân tộc thiểu số, bảo vệ và phát 
huy các giá trị di sản, giữ gìn cảnh 
quan, môi trường trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh (sử dụng dịch vụ tại chỗ, 
phát triển văn hóa, tôn trọng văn hóa 
bản địa, thúc đẩy nghề nghiệp truyền 
thống phát triển và giữ gìn bản sắc 
văn hóa vùng miền...). 

Tuy nhiên, trên thực tế một số địa 
phương (như: Đông Triều, Vân Đồn, 
Bình Liêu, Ba Chẽ..) đã hình thành 
những mô hình du lịch cộng đồng, 
tuy nhiên còn manh mún, chưa bền 
vững, chưa được đầu tư, định hướng 
phát triển tương xứng với tiềm năng. 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế 
trong việc phát triển du lịch cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh, hiện tỉnh 
Quảng Ninh đang chỉ đạo xây dựng và 
hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển 
du lịch cộng đồng bền vững trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. Dự thảo đã đề 
ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, du 
lịch cộng đồng tại Quảng Ninh sẽ đón 
1,7 triệu lượt khách nội địa và 1,1 triệu 
lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách 
du lịch cộng đồng đạt 5.950 tỷ đồng. 
Năm 2030, du lịch cộng đồng sẽ đón 
3 triệu lượt khách nội địa và 1,8 triệu 
lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách 
du lịch cộng đồng đạt 12.160 tỷ đồng. 
Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025, 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


22 
du lịch cộng đồng tạo ra 4.200 việc 
làm và 9.500 việc làm vào năm 2030. 

Đến năm 2022, Quảng Ninh dự 
tính sẽ xây dựng 03 mô hình thí điểm 
về du lịch cộng đồng gồm: khu bảo 
tồn văn hóa người Dao ở thôn Sơn 
Hải, xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ); làng 
văn hóa dân tộc Tày thôn Bản Cáu, xã 
Lục Hồn (huyện Bình Liêu) và điểm du 
lịch cộng đồng nông nghiệp xã Tiền 
An (thị xã Quảng Yên). 

Giai đoạn 2023-2025, Quảng Ninh 
sẽ xây dựng thêm 09 điểm du lịch 
cộng đồng khác có giá trị nổi trội về 
tài nguyên du lịch, giá trị văn hóa, 
lịch sử của địa phương, đáp ứng tiêu 
chí về khả năng cung ứng, tính cộng 
đồng và giá trị bền vững. Giai đoạn 
sau năm 2025, tỉnh sẽ tập trung vào 
việc đánh giá và rà soát kết quả thực 
hiện chính sách, điều chỉnh, cập nhật 
số lượng các điểm phát triển du lịch 
cộng đồng còn lại theo điều kiện thực 
tế và cân đối nguồn ngân sách. 

Các địa phương miền Đông (như: 
Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, 


b  — ng NGA . -.. 7à 


Ảnh: Trung tâm 


Du khách tham gia trải nghiệm một ngày làm ngư dân tại đảo Quan Lạn (Vân Đồn) 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


Hải Hà, Móng Cái) sẽ phát triển mạnh 
về du lịch cộng đồng dựa trên giá trị 
văn hóa bản địa vùng miền núi, sinh 
thái khu vực ven biển. Các địa phương 
miền Tây của tỉnh (Đông Triều, Uông 
Bí, Quảng Yên) và khu vực Hoành Bồ 
cũ sẽ phát triển du lịch cộng đồng kết 
hợp du lịch nông nghiệp, làng nghề 
truyền thống, du lịch tâm linh, du lịch 
sinh thái. 

Khu vực trung tâm gồm thành phố 
Hạ Long và huyện Vân Đồn thực hiện 
mục tiêu là trung tâm đón khách, kết 
nối với các địa phương. 

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, 
công tác phát triển du lịch cộng đồng 
bền vững tại Quảng Ninh cần phải 
quan tâm tới một số định hướng và 
giải pháp cụ thể như sau: 

Thứ nhất, phát triển du lịch cộng 
đồng bền vững ở Quảng Ninh phải 
phù hợp với chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước; chiến lược, 
quy hoạch phát triển ngành du lịch 
Việt Nam; đồng thời phải phù hợp 
với Chiến lược và Quy hoạch tổng 


— 


Truyền thông tỉnh 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


Tái hiện đám cưới người Sán Ch 


ỉ tại thôn Ngàn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


trong Tuần Văn hóa, du lịch huyện Bình Liêu. (Ảnh: Công Thành) 


thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Quảng Ninh; Quy hoạch phát triển du 
lịch tỉnh Quảng Ninh đặc biệt là Nghị 
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 
của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát 
triển du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn. 

Thứ hai, cần xây dựng quy hoạch, 
có định hướng trước mắt và lâu dài, 
để các vùng có tiềm năng được quy 
hoạch cụ thể, đảm bảo phát triển lâu 
dài, bền vững. Từ đó, các địa phương 
có định hướng phát triển du lịch cộng 
đồng theo từng thời kỳ, phù hợp điều 
kiện kinh tế - xã hội cũng như tiềm 
năng du lịch của địa phương. Phát 
triển du lịch cộng đồng phải liên 
quan chặt chẽ với phát triển du lịch 
chung của tỉnh. 

Thứ ba, tạo sự gắn kết chặt chẽ 
giữa địa phương, doanh nghiệp và 
những người làm du lịch cộng đồng. 
Nhà nước, doanh nghiệp và cộng 
đồng dân cư tại điểm đến phát triển 
du lịch cộng đồng cùng chia sẻ lợi 


ích, trách nhiệm thì du lịch cộng đồng 
mới có thể phát triển bền vững được. 

Thứ tư, du lịch cộng đồng chủ 
yếu phát triển ở vùng sâu, xa, biên 
giới, hải đảo khó khăn, vì thế rất cần 
cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể của 
Nhà nước trong việc định hướng 
phát triển, đầu tư hạ tầng thiết yếu, 
các công trình phụ trợ để người dân, 
doanh nghiệp tại điểm đến có thể 
phát triển được. 

Việc triển khai thực hiện đồng bộ 
các giải pháp trong phát triển du lịch 
cộng đồng bền vững tại Quảng Ninh 
có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện 
thực hóa khâu đột phá về “xây dựng 
nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh 
gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách 
giàu nghèo và chênh lệch vùng miền 
trong tỉnh” được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Sở Du lịch 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


MS 2: 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 


ĐẨY NIẠNH 0ÔN6. TÁC §IÁU DỤU LÝ LUẬN 0HÍNH TRỊ, NÂNG 0A0 NHẬN THỨP, 
TRÁCH NHIỆM 0ỦA CÁN BỘ, ĐẲN6 VIÊN TRŨNG BẦU TRANH, PHẨN BÁU 0Á 
(IUAN ĐIỂN $/ñI TRÁI, THÙ BH 6P PHẨN BÁU VỆ NỀN TẮNG TƯ TƯỞNG 0ỦA ĐẮNG 


Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng 
thành, Đảng ta luôn coi trọng công tác 
giáo dục lý luận chính trị và xác định 
đây là một trọng tâm trong công tác tư 
tưởng của Đảng. Công tác giáo dục lý 
luận chính trị của Đảng bộ tỉnh Quảng 
Ninh thường xuyên được đổi mới và 
được thực hiện một cách hiệu quả, góp 
phần không nhỏ vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải 
có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai 
cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ 
nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa 
cũng như người không có trí khôn, tàu 
không có bàn chỉ nam”. Người khẳng 
định: “Đối với công việc kháng chiến 
và kiến quốc, lý luận là rất quan trọng. 
Không hiểu lý luận thì như người mù 
đi đêm”. Nhiệm vụ cơ bản của công 
tác giáo dục lý luận chính trị là làm cho 
mỗi cán bộ, đảng viên có những hiểu 
biết cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, làm cơ sở lý luận cho hoạt động 
thực tiễn của họ. Vì vậy, mục tiêu của 
công tác giáo dục lý luận chính trị là 
làm cho lý luận thấm sâu vào cán bộ, 
đảng viên và quần chúng Nhân dân; từ 
đó, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần 
chúng tự giác, tự nguyện hăng hái 
hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ của cách mạng do Đảng đề ra. 

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò 
của công tác này, thời gian qua, Tỉnh 
ủy Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ 
sở chú trọng đổi mới, nâng cao chất 


lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính 
trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ 
vậy, công tác giáo dục lý luận chính trị 
trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần 
củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh 
chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, 
sự đồng thuận trong xã hội. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung 
chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng 
cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, 
giảng viên giảng dạy lý luận chính trị 
đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ trong tình hình mới. Tăng cường chỉ 
đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, 
tuyên truyền áp dụng phương pháp 
giảng dạy tích cực, hiện đại, ứng dụng 
công nghệ thông tin vào giảng dạy, lấy 
học viên làm trung tâm. Thường xuyên 
cập nhật những nội dung mới gắn với 
liên hệ với thực tiễn, bám sát tình hình 
thực tiễn của tỉnh và địa phương, đơn 
vị. Hằng tháng, thông qua hội nghị báo 
cáo viên, các cấp ủy đều triển khai cập 
nhật những vấn đề lý luận mới, thông 
tin về đối ngoại, tình hình thực tiễn của 
đất nước, tỉnh cho đội ngũ báo cáo viên. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên được quan tâm 
một cách toàn diện từ nội dung chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức về lý luận chính trị đến các thông tin 
thời sự, chính sách. Đồng thời, coi trọng 
đấu tranh phê phán những quan điểm, 
nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu 
dẫn tới “tự diễn biến; “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Đấu tranh có hiệu quả với 
âm mưu, thủ đoạn chống phá của các 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


.:: 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 


thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, 
lý luận... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác giáo dục lý luận 
chính trị vẫn còn một số tồn tại, chưa 
đáp ứng yêu cầu đặt ra, chất lượng và 
hiệu quả còn thấp so với yêu cầu mới; 
nội dung, chương trình còn nặng tính 
lý luận, nhẹ tính thực tiễn; một số ít 
cán bộ, đảng viên vẫn còn xem nhẹ 
việc học tập, lý luận... Ngoài ra, do tác 
động của mặt trái kinh tế thị trường, sự 
bùng nổ thông tin, mạng xã hội... đã và 
đang tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, 
tình cảm và lối sống của Nhân dân và 
đội ngũ cán bộ, đảng viên và có ảnh 
hưởng đến công tác giáo dục lý luận 
chính trị hiện nay. 

Từ thực tiễn công tác giáo dục 
chính trị, có thể rút ra các bài học kinh 
nghiệm và giải pháp cơ bản. 

Bài học kinh nghiệm: (1) Trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào cũng phải kiên định 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bám sát chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, vận dụng sáng tạo, sát hợp 
với thực tiễn của tỉnh. (2) Đổi mới nội 
dung, phương thức công tác tư tưởng, 
lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng theo hướng thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Coi 
trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng 
đạo đức cách mạng, nâng cao nhận 
thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn 
thiện văn bản pháp luật, quy định về 
quản lý cán bộ, đảng viên. (3) Công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán 
bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, 
liên tục; là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, 
người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý 
thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. 


Một số giải pháp: (1) Đẩy mạnh 
công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn, các luận cứ khoa học để đấu 
tranh, phê phán các quan điểm sai trái, 
thù địch chống phá. Hoạt động giáo 
dục lý luận chính trị phải xuất phát và 
gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị ở cấp cơ sở. (2) Nâng cao nhận 
thức đối với việc học tập lý luận chính trị 
của mỗi cán bộ, đảng viên. Khắc phục 
bệnh “lười học tập lý luận chính trị; từ 
đó, chủ động, tự giác, tích cực trong 
học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao 
trong học tập và lĩnh vực mà mình công 
tác. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên 
phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình 
trong sử dụng mạng xã hội, thực hiện 
nghiêm những điều đảng viên không 
được làm... (3) Các cấp ủy, chính quyền 
cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 
và tầm quan trọng của công tác giáo 
dục lý luận chính trị; quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, 
nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 
bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, 
đảng viên của địa phương, đơn vị mình. 
(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, nhân 
rộng những mô hình điển hình nhằm 
góp phần nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục lý luận chính trị trong toàn hệ 
thống chính trị. 

Thực hiện bốn giải pháp cơ bản, 
thấm nhuần các bài học kinh nghiệm 
tạo cơ sở, tiền đề để nâng cao chất 
lượng công tác giáo dục lý luận chính 
trị góp phần quan trọng vào việc bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch trong tình hình mới. 

NGÔ BÌNH THUẬN 
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


MW 2o 


H0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHN6 CÁCH HỒ CHÍ MINH 


XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 
VỪA “HÔNG” VỪA “CHUYÊN” 


Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh là nhiệm vụ trọng tâm, trong 5 
năm qua, Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo 
dục và Đào tạo Quảng Ninh đã nỗ lực 
phấn đấu, phát huy những thuận lợi, 
khắc phục khó khăn; đưa việc học tập 
và làm theo Bác trở thành hoạt động 
thường xuyên gắn với các phong trào 
thi đua và nhiệm vụ chuyên môn của 
toàn ngành. Từ đó, góp phần xây dựng 
tổ chức Đảng vững mạnh, đào tạo và 
phát triển đội ngũ cán bộ “vừa hồng 
vừa chuyên“ 

Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tuyên 
truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW 
đến 100% đảng viên, công chức, viên 
chức; hằng năm ban hành Kế hoạch 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên 
đề gắn với thực hiện Quy định số 
04-QOĐÐ/TU của Tỉnh ủy; chỉ đạo các chỉ 
bộ chủ động, tích cực đổi mới nâng 
cao chất lượng các buổi sinh hoạt định 
kỳ và tăng cường sinh hoạt chuyên đề, 
gắn với thực hiện học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Thông qua các buổi sinh hoạt 
chuyên để, việc thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc 
sống, góp phần nâng cao nhận thức, 
củng cố nền tảng tư tưởng của đảng 
viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng 
trong sạch, vững mạnh. 


Hằng năm, 100% đảng viên của 
Đảng bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 
bình quân có 15-20% đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đảng 
viên là những tấm gương tích cực, 
chủ động trong học tập, nghiên cứu, 
đạt giải cao trong các hội thi, cuộc 
thi của tỉnh, tiêu biểu, như: Nguyễn 
Thị Thu Hà (Chi bộ Giáo dục mầm 
non), Nguyễn Hà Chỉ (Chi bộ Giáo dục 
chuyên nghiệp và Giáo dục thường 
xuyên), Vũ Ngọc Ngà (Chi bộ Phổ 
thông dân tộc nội trú tỉnh), Đàm Thị 
Thanh Thủy (Chi bộ Khảo thí kiểm 
định Chất lượng giáo dục)... 

Những thành tích của từng đảng 
viên đã góp phần vào thành tích 
chung của Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo 
dục và Đào tạo liên tục từ năm 2016 
đến nay được công nhận là tập thể 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt, 
năm 2017, tập thể được Tỉnh ủy tặng 
Bằng khen vì đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác xây dựng Đảng. 

Cũng từ thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW, không chỉ ở Đảng bộ Cơ 
quan Sở Giáo dục - Đào tạo mà trong 
toàn ngành xuất hiện ngày càng 
nhiều tấm gương tiêu biểu trong học 
tập và làm theo Bác. Đó là những cán bộ, 
giáo viên đạt giải cao trong các cuộc thi 
như Hội thi Bí thư chỉ bộ giỏi, Cuộc thi 
tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang 
Đảng Cộng sản Việt Nam“ Cô giáo 


BẢN TIN SINH H0AT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


 :: 


Hoàng Thị Thu, Trường Trung học cơ 
sở Nguyễn Đức Cảnh (TX. Đông Triều) 
là thí sinh duy nhất của Quảng Ninh 
được Ban Tổ chức trao Giải Tư và Trung 
ương Đoàn tặng Bằng khen Cuộc thi 
trực tuyến toàn quốc “Tuổi trẻ học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” năm 2019. 

Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và 
Đào tạo đã phối hợp với Tỉnh Đoàn 
phát động học sinh, sinh viên thực 
hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng 
Ninh học tập và làm theo lời Bác”; 
xây dựng và triển khai “Đăng ký học 
tập và làm theo lời Bác” “Tập thể chi 
đoàn học và làm theo lời Bác” “Nhật 
ký làm theo lời Bác” “Sổ vàng làm 
theo lời Bác”, “Đổi mới trong sáng 
tạo dạy và học “Vì học sinh thân 
yêu”... Toàn tỉnh có 50.611 học sinh 
sinh viên, giảng viên trẻ đăng ký 
công trình, phần việc tốt, đồng thời 
xác định giải pháp thực hiện các nội 
dung đăng ký theo từng tháng gắn 
với kết quả học tập và làm theo lời 
Bác. Ngành đã chỉ đạo và tổ chức 
4.589 buổi sinh hoạt cho học sinh, 
sinh viên, trong đó có 490 buổi sinh 
hoạt chuyên đề cấp trường dịp sinh 
nhật Bác và kỷ niệm 50 năm thực 
hiện Di chúc của Người; trên 7.100 
giờ sinh hoạt ngoại khóa, 500 buổi 
tham quan tìm hiểu học tập về Bác; 
duy trì 121 “Tủ sách Bác Hỗ” với 6.324 
cuốn; tuyên dương hơn 4.000 gương 
học sinh, sinh viên làm theo lời Bác 
các cấp. 

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW trong thời gian qua đã 
tạo sự chuyển biến tích cực về nhận 


H0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHN6 CÁCH HỒ CHÍ MINH 


thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý 
thức tu dưỡng rèn luyện, hành động 
của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động, học sinh, 
sinh viên toàn tỉnh; tạo động lực đạt 
kết quả đáng khích lệ trong hoạt 
động chuyên môn. Mạng lưới trường 
lớp của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện 
đa dạng và rộng khắp, đáp ứng nhu 
cầu học tập của Nhân dân. Đội ngũ 
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 
tiếp tục được cúng cố theo hướng 
đảm bảo về chất lượng, hợp lý về 
cơ cấu. 99,58% cán bộ giáo viên đạt 
chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, 
trong đó 60,67% đạt trên chuẩn, tăng 
19% so với đầu nhiệm kỳ. 

Thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan Sở 
Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo, thực hiện 
tốt công tác xây dựng Đảng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, nâng cao năng lực và sức chiến 
đấu của tổ chức Đảng; tăng cường 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, 
nâng cao vai trò lãnh đạo, tiền phong 
gương mẫu và sức chiến đấu của tổ 
chức đảng và từng đảng viên; đồng 
thời, tiếp tục lãnh đạo các chi đảng bộ 
trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đề ra. 

HOÀNG QUỲNH 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


MW :: 


H0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHN6 CÁCH HỒ CHÍ MINH 


NHIỆM VỤ XUYÊN SUỐT 
Ở ĐĂNG BỘ THỊ TRẤN QUẢNG HÀ 


Đảng bộ thị trấn Quảng Hà 
có 17 chỉ bộ với 537 đảng viên. 
Những năm qua, học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh luôn 
là một trong những nội dung, 
nhiệm vụ xuyên suốt trong quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng bộ nhằm xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên có đây 
đủ phẩm chất, năng lực trình 
độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm 
vụ, xây dựng Đảng bộ ngày 
càng trong sạch, vững mạnh. 

Xác định việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh là một việc làm thường xuyên, 
lâu dài, Đảng ủy thị trấn Quảng Hà 
luôn chú trọng công tác học tập, 
tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị. Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng 
viên và người lao động tham gia 
học tập Chỉ thị số 05-CT/TW và các 
chuyên để hằng năm đều chiếm tỷ 
lệ cao trên 98%. Đảng ủy còn đưa nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 
sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. 
Nhiều cấp ủy phân công đảng viên 
sưu tầm các mẩu chuyện về Bác, lồng 
ghép với đánh giá việc thực hiện quy 
chuẩn đạo đức của chi bộ, bản đăng 
ký làm theo của cá nhân qua học tập 
các chuyên đề theo chủ đề hằng năm. 
Trên cơ sở đó, tự mỗi tập thể, cá nhân 
chưa làm được và hướng phấn đấu 
khắc phục cũng là cách góp phần 
từng bước nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chỉ bộ. 


Một buổi học tập chuyên đề tại khu phố Lê Q 


uý Đôn, 
thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà 


Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
05-CT/TW, Đảng ủy thị trấn đã lãnh 
đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 
với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII “về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ”. Trong đó, đặc biệt chú trọng 
công tác xây dựng, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; 
xây dựng và thực hiện đạo đức công 
vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý 
thức trách nhiệm và năng lực thực thi 
nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, 
viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. 

Ông Phạm Thanh Hùng, Bí thư 
Đảng ủy thị trấn Quảng Hà cho biết: 
Sau 4 năm, việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW đã trở thành đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa, 
đã và đang đi vào cuộc sống; tạo sự 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


m= ›› 


chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao bản 
lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức 
tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng 
viên, vai trò tiên phong gương mẫu, 
nhất là người đứng đầu cấp ủy. Từ đó, 
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý, hoạt động, chất lượng phục 
vụ của bộ máy chính quyền. 

Qua việc phát động học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh xuất hiện nhiều tấm gương 
điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. 
Toàn Đảng bộ đã đăng ký 32 mô hình, 
điển hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh (17 mô hình tập thể, 15 mô hình 
cá nhân). Một số mô hình, điển hình đã 
tạo được sức lan tỏa lớn, tạo thành các 
phong trào thi đua sôi nổi như: thái độ 
ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp 
với Nhân dân của cán bộ, công chức ở 
Bộ phận một cửa thị trấn. Chi hội Phụ 
nữ phố My Sơn với mô hình “Dân vận 
khéo trong tuyên truyền, vận động 
Nhân dân thực hiện tốt phong trào 
Ngày chủ nhật xanh và bảo vệ môi 
trường; Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn 
với mô hình “phụ nữ thị trấn hạn chế 
sử dựng túi nylon, không thải chất thải 
nguy hại ra môi trường” Hội Cựu chiến 
binh thị trấn có mô hình “Tổ chức, thực 
hiện việc hướng dẫn, đảm bảo trật tự 
đô thị và an toàn giao thông cho các 
cháu học sinh tại ngã tư trạm y tế và 
cổng trường tiểu học thị trấn”; UBND 
thị trấn có mô hình “Khéo tuyên truyền 
vận động Nhân dân thị trấn Quảng Hà, 
xây dựng đô thị văn minh... 

Với sự tích cực triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị, Đảng bộ thị trấn Quảng Hà luôn 
đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh tiêu biểu xuất sắc, được 


H0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHN6 CÁCH HỒ CHÍ MINH 


Đảng bộ huyện Hải Hà khen thưởng 
có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh 
vực công tác xây dựng Đảng; có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nội dung học tập và làm theo Bác, 
trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 
số 22-NO/TW ngày 02/02/2008 của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa X 
về “nâng cao năng lực lãnh đạo sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; 
được huyện Hải Hà lựa chọn đề nghị 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
là “Tập thể đơn vị có nhiều thành tích 
xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị” 

Đầu tháng 01/2020, thực hiện 
Nghị quyết số 837/NQ-UBTVOH14 
ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, các xã Phú Hải, Quảng 
Trung, Quảng Điền đã sáp nhập vào 
thị trấn Quảng Hà. Sau khi sáp nhập, 
thị trấn Quảng Hà diện tích tự nhiên 
rộng, quy mô dân số 14.815 người, 
số lượng đảng viên cũng tăng lên 
780 đảng viên, nhiệm vụ của Đảng 
bộ sẽ nặng nề hơn, đòi hỏi phải xây 
dựng đội ngũ “vừa hồng vừa chuyên” 
Do vậy, Đảng bộ thị trấn Quảng Hà 
tiếp tục xác định đưa việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
kiểm điểm theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII trở thành 
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 
không ngừng xây dựng tổ chức, cán 
bộ, đảng viên, phát huy tốt năng lực 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 
năm 2020 và những năm tiếp theo. 

VŨ THỊ YẾN 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


§ :o 


H0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHN6 CÁCH HỒ CHÍ MINH 


HẾT MÌNH VÌ SỰ NGHIỆP TRÔNG NGƯỜI 


: _ Hơn 30 năm gắn bó với giáo ` 
: dục chị Vị Bích Hạnh, Trưởng : 
- phòng Giáo dục và Đào tạo thành ' 
: phố Hạ Long luôn nhận được sự : 
: ủng hộ của đồng chí, đông nghiệp, - 
:_sự tin tưởng của cấp trên. Chị thực : 
: sự là tấm gương điển hình vê học : 
: tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, : 


_ phong cách Hồ Chí Minh. 


hị Vi Bích Hạnh - một cô giáo dạy 

Vật lý được các học trò yêu quý và 
ngưỡng nàộ sinh ra và lớn lên ở mảnh 
đất địa đầu Tổ quốc - nơi đặt nét bút 
đầu tiên để vẽ nên bản đồ hình chữ 
“S” của đất nước. Tốt nghiệp Trường 
Đại học Sư phạm Việt Bắc năm 1989, 
ngoài 20 - cái tuổi đầy hoài bão và 
khát vọng, cô giáo Hạnh trở về nhận 
công tác tại Trường Trung học phổ 
thông Chuyên Hạ Long, thành phố 
Hạ Long. Đây chính là nơi khởi nguồn 
cho sự nghiệp “trồng người” của chị. 

Chị Hạnh chia sẻ: “Bao nhiêu buồn 
vui, khóc cười, hạnh phúc, đau khổ... 
của một thời gắn với những chuyến 
đò tri thức, càng giúp mình thấy được 
giá trị của nghề mình đã chọn”. 

Gắn bó với nghề giáo, cô giáo 
Hạnh luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực 
học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy 
kinh nghiệm từ bản thân mình, qua 
đồng nghiệp, để mỗi khi đứng trên 
bục giảng có thể đem hết kiến thức 
mình có được, truyền đạt cho các 
em học sinh. Bằng những phương 
pháp giảng dạy linh hoạt, phù hợp 
với từng đối tượng học sinh, chị cần 
mẫn, tận tụy đưa những thế hệ học 


sinh “cập bến“. Nhiều năm liền chị là 
giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp 
tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua 
“dạy tốt - học tốt” chị tham gia bồi 
dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố, 
cấp tỉnh đạt nhiều giải cao. Có học 
sinh đã trở thành đồng nghiệp của 
chị; nhiều người đã trưởng thành ở 
những môi trường, lĩnh vực công tác 
khác nhau, nhưng nhắc đến cô giáo 
Hạnh - vẫn là những dòng hồi ức 
thân thương, trìu mến. 

Năm 2000, cô giáo Vị Bích Hạnh 
được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học cơ sở Kim Đồng. 
Năm 2004, chị về công tác tại Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ 
Long. Chị luôn sẵn sàng nhận và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những 
tham mưu đúng đắn, sự sáng tạo và 
khoa học trong công việc, chị luôn 
nhận được sự ủng hộ của đồng chí, 
đồng nghiệp, sự tin tưởng của cấp 
trên. Năm 2015, chị Hạnh được tín 
nhiệm đề bạt chức vụ Trưởng phòng 
Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

Ở cương vị mới, thực hiện trách 
nhiệm chỉ đạo chung toàn ngành về 
mọi mặt hoạt động giáo dục, đào tạo 
trên địa bàn thành phố là cơ hội để chị 
khẳng định năng lực quản lý của mình. 
Chị đã cùng lãnh đạo cơ quan chỉ đạo 
toàn ngành Giáo dục thành phố thực 
hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ các năm 
học theo chương trình kế hoạch công 
tác của thành phố và của ngành đề ra 
hằng năm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của chị, tập thể cơ quan phòng GD&ĐT 
TP. Hạ Long luôn đoàn kết nhất trí, 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


BE ›¡ 


phát huy cao độ tinh 
thần trách nhiệm, 
chủ động sáng 
tạo, khắc phục khó 
khăn, gương mẫu 
thực hiện tốt mọi 
chủ trương chính 
sách của Đảng và 
Nhà nước. Phòng đã 
nỗ lực không ngừng 
nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo, 
luôn giữ vững vị trí 
đứng đầu toàn tỉnh 
về chất lượng giáo 
dục - đào tạo. Quy mô, mạng lưới 
trường lớp ngày càng mở rộng đa 
dạng, phát triển nhiều loại hình đào 
tạo phục vụ kịp thời các mục tiêu có 
tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, 
đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chất lượng 
giáo dục toàn diện ngày càng nâng 
cao; các hoạt động giáo dục tích hợp 
được chú trọng, thực hiện nền nếp, 
có hiệu quả, chuyển mạnh từ dạy học 
truyền thụ kiến thức sang dạy học 
theo định hướng phát triển năng lực 
người học... 

Chị Vi Bích Hạnh còn có nhiều sáng 
kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả của công tác quản lý, bồi dưỡng 
đội ngũ - hướng đến đổi mới giáo dục. 
Chị luôn có những cách thức động 
viên, khuyến khích, phát huy trí lực 
của đồng nghiệp trong cơ quan cũng 
như cán bộ quản lý của các trường 
phù hợp, hiệu quả. 

Thực hiện sáp nhập huyện Hoành 
Bồ vào thành phố Hạ Long, chị Hạnh 
cũng có những băn khoăn khi bước 
đầu chưa thể có được sự đồng đều, khi 
yếu tố vùng miền còn có thể là những 


_& 


Đồng chí Vi Bích Hạnh - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Hạ Long 


H0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHN6 CÁCH HỒ CHÍ MINH 


chỉ đạo công việc 


trở ngại cho chất lượng giáo dục nói 
chung. Xác định đó chính là sức sống 
mới, động lực mới, chị đã tham mưu 
với lãnh đạo thành phố những chính 
sách, chủ trương để tăng cường đầu 
tư cơ sở vật chất, thể hiện sự quan 
tâm rõ nét đến giáo dục vùng khó. 
Với anh, chị, em trong huyện Hoành 
Bồ (cũ) khi về cơ quan mới, chị luôn 
ân cần chia sẻ, động viên, nắm bắt 
để thấu hiểu những tâm tư nguyện 
vọng, cùng đồng hành và tạo mọi 
điều kiện tốt nhất cho mọi người yên 
tâm công tác. 

“Đó là một người lãnh đạo rất chân 
tình, cởi mở, thân thiện, luôn quan 
tâm đến chuyên môn, chỉ đạo công 
việc sắc nét, một lãnh đạo có tâm, 
có tài” - chị Phạm Thị Mai Phương, 
chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thành phố, người có 10 năm cùng 
công tác với chị Vi Bích Hạnh đã giới 
thiệu về đồng chí Trưởng phòng đầy 
thán phục. 

NGUYỄN THỊ NGUYỆT 
Phòng Giáo dục & Đào tạo 
thành phố Hạ Long 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


BE-›› 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


THANH NIÊN NÔN THÔN TIÊU BIỂU HUYỆN ĐẦM HÀ 
BƯỢC NHẬN BẰNG KHEN bỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 


Gà bản Đầm Hà, giống 
gà quý của địa phương đã 
được nhân giống thành 
công bằng công nghệ thụ 
tỉnh nhân tạo tại Hợp tác 
xã (HTX) sản xuất nông 
nghiệp Tuyên Hiên ở thôn 
lân Hòa xã Quảng Tân. 
Không chỉ vậy HTX Tuyền 
Hiên còn liên kết với nhiêu 
hộ nông dân tạo ra chuỗi 
trong chăn nuôi gà bản. 
Chủ của mô hình này là 
cô gái trẻ Nguyễn Thị Hiên, 
sinh năm 1989, người vinh 
dự được nhận giải thưởng 
Lương Định Của năm 2020, là một 
trong 10 thanh niên nông thôn xuất 
sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng Khen. 

Năm 2013 gia đình chị Hiền đã bắt 
đầu thực hiện mô hình chăn nuôi gà 
bản thương phẩm với diện tích ban 
đầu là 100m? với 1.000 con gà. Nhờ 
chịu khó tìm tòi kinh nghiệm chăn 
nuôi trên sách báo và học hỏi một số 
trang trại thực tế nên trong 02 năm 
2013, 2014 mô hình chăn nuôi bước 
đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Thấy được tiềm năng phát triển của 
con gà bản Đầm Hà, nhất là về con 
giống, gia đình chị Hiển tiếp tục mở 
rộng diện quy mô chăn nuôi qua từng 
năm, đầu năm 2015, vợ chồng anh 
chị mở thêm cơ sở, thuê nhân công 
để đầu tư nuôi gà sinh sản bằng công 
nghệ thụ tỉnh nhân tạo và đã làm chủ 
công nghệ này. 

Chị Nguyễn Thị Hiển, HTX sản 
xuất nông nghiệp Tuyển Hiển, thôn 


Chị Nguyễn Thị Hiền vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trịnh Đình Dũng tặng hoa chúc mừng tại 


Văn phòng Chính phủ 


Tân Hòa, xã Quảng Tân, huyện Đầm 
Hà chia sẻ: “Ban đầu khi bắt tay vào 
triển khai thực hiện thụ tỉnh nhân 
tạo và liên kết trong nuôi gà bản 
Đầm Hà, chúng tôi cũng gặp không 
ít khó khăn, bởi người dân đã quen 
với việc chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, khi 
mà chúng tôi là người đi đầu thực 
hiện nuôi theo quy mô, và nuôi thành 
công thì đã lan tỏa đến người dân và 
bà con cũng rất đồng tình ủng hộ, 
cùng nhau nuôi dưỡng, phát triển 
con gà bản Đầm Hà” 

Trung bình mỗi tháng, HTX cung 
cấp cho người chăn nuôi khoảng 
15.000 con gà giống khỏe, chất lượng 
tốt, không chỉ giải quyết được nhu 
cầu về con giống mà HTX còn hướng 
người dân phát triển chăn nuôi gà bản 
theo quy mô lớn, đưa thương hiệu gà 
bản Đầm Hà ngày một vươn xa. 

Những năm gần đây, người tiêu 
dùng thường ưu tiên lựa chọn các sản 
phẩm nông nghiệp sạch cho bữa ăn 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


— 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


gia đình, HTX Tuyển Hiền đã lựa chọn 
hướng phát triển dựa trên nhu cầu 
thực tế của người tiêu dùng, đó là liên 
kết sản xuất theo chuỗi trong chăn 
nuôi gà bản để tạo ra sản phẩm sạch. 
Quy trình sản xuất được khép kín từ 
con giống, thức ăn, đến bao tiêu sản 
phẩm. Hiện nay, HTX đang liên kết 
với 80 hộ nông dân phát triển chăn 
nuôi gà bản. Sau khi xuất giống, tất 
cả đều được chăn thả tự nhiên bằng 
thóc, ngô trên diện tích đất đồi rộng, 
đảm bảo chất lượng gà thịt thơm 
ngon. Năm 2019, sản lượng tiêu thụ 
của HTX đạt 100.000 con gà bản/ 
năm, giải quyết việc làm và thu nhập 
cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn 
huyện. 

Chị Nguyễn Thị Lương, thôn Tân 
Hòa, xã Quảng Tân cho hay: con 
giống gà bản Đầm Hà mà HTX Tuyền 
Hiền cung cấp cho người nuôi có chất 
lượng tốt gà khỏe mạnh hơn những 
giống gà khác. Được HTX cung cấp 
con giống cũng như giúp tiêu thụ sản 
phẩm đầu ra, chúng tôi rất yên tâm, 
chăn nuôi thu nhập ổn định, mang lại 
hiệu quả kinh tế cho gia đình” Cũng 
như chị Lương, chị Nguyễn Thị Luyến 
ở thôn Đông Thành, xã Quảng An cho 
rằng: “mô hình chăn nuôi gà bản rất 
phù hợp với điều kiện kinh tế của 
nhiều hộ gia đình ở Đầm Hà, nhất là 
giải quyết việc làm cho chị em phụ 
nữ ở nông thôn, đất vườn đồi rộng, 
chăn thả tự nhiên nên gà rất thơm 
ngon, vừa phát triển kinh tế ngay tại 
gia đình mà không phải đi làm xa, vừa 
gìn giữ giống gà quý của địa phương”. 

Gà bản Đầm Hà đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận 
thương hiệu độc quyền, để tiếp tục 
nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của 
địa phương. Hiện nay, HTX Tuyền 


Hiền tiếp tục cải tạo chuồng trại và 
triển khai thực hiện mô hình “ứng 
dụng công nghệ thụ tỉnh nhân tạo 
bằng chuồng lạnh trong nuôi gà sinh 
sản và liên kết sản xuất theo chuỗi 
trong chăn nuôi gà bản Đầm Hà”. Chị 
Nguyễn Thị Hiền, cho biết: “Yêu cầu 
kỹ thuật đối với con gà sinh sản rất 
khắt khe, nên tôi áp dụng nuôi gà 
trong chuồng lạnh và ứng dụng công 
nghệ thụ tỉnh nhân tạo thì nó sẽ khắc 
phục được tất cả các nhược điểm 
trong nuôi gà tự nhiên, về chuồng 
lạnh thì nó sẽ điều tiết được nhiệt độ, 
ánh sáng và không khí trong chuồng, 
tạo môi trường tốt nhất cho con gà 
bố, mẹ sinh sản, con gà bố mẹ sinh 
sản tốt, sinh sản cao, tạo ra con gà 
con tốt nhất”. 

Qua phương pháp thụ tỉnh nhân 
tạo, sẽ cho ra đời những chú gà con có 
được nguồn gien quý từ gà bố mẹ, đó 
là gà hoa mơ, gà râu gà mũ, là những 
đặc điểm nổi trội mà giống gà ở các 
địa phương khác không có được. 

Thực hiện thành công mô hình 
“ứng dụng công nghệ thụ tỉnh nhân 
tạo bằng chuồng lạnh và liên kết 
theo chuỗi trong nuôi gà bản Đầm 
Hà” đã góp phần nâng cao giá trị gà 
bản Đầm Hà, tạo việc làm và nâng cao 
thu nhập cho người dân địa phương. 
Với sự nỗ lực không ngừng của bản 
thân, Nguyễn Thị Hiển vinh dự được 
nhận giải thưởng Lương Định Của 
năm 2020 và là một trong 10 thanh 
niên nông thôn tiêu biểu được Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cô 
gái trẻ, đầy nhiệt huyết đã góp phần 
mang niềm tự hào về với quê hương 
Đầm Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh 
nói chung. 

MAI THẮM - QUỐC NGHỊ 
Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


É ›‹ 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


VỀ BA CHẼ THĂM DI TÍCH LỊCH SỬ 
CẤP QUỐC GIA MIẾU ÔNG - MIẾU BÀ 


Ba Chẽ là huyện miền núi 
của tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây 
không chỉ có núi non hùng 
vĩ với những cánh rừng đại 
ngàn, còn nguyên nét hoang 


sơ cùng nét văn hóa đặc sắc 
của các dân tộc: Dao, Sán 
Dìu, Sán Chỉ, Tày... mà còn có 
những di tích lịch sử đã được 
lưu truyền hàng nghìn năm. 


D* theo Quốc lộ 18, nằm cách 
cầu Ba Chẽ hơn 01km, thuộc địa 
bàn xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh 
Quảng Ninh, từ lâu khu di tích lịch 
sử Miếu Ông - Miếu Bà đã trở thành 
điểm đến hấp dẫn của du khách gần 
xa. Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu 
Bà gồm 02 cụm di tích: Miếu Ông và 
Miếu Bà. Hai cụm di tích này nằm đối 
diện nhau qua bờ sông Ba Chẽ. 
Theo nhiều thư tịch cổ còn lưu 
giữ và hồ sơ khoa học, Miếu Ông 
ở Ba Chẽ là nơi thờ Thành hoàng 
làng (Thần Tam Trĩ) và những anh 
hùng dân tộc, những vị có công 
trong cuộc kháng chiến chống giặc 
Nguyên Mông thế kỷ thứ XIII gồm: 
vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh 
Tông, vua Trần Nhân Tông, Hưng 
Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và 
tướng quân Lê Bá Đức. Di tích Miếu 


Ông gắn liền với sự kiện 02 vua (Vua 
Trần Nhân Tông, Thái thượng hoàng 
Trần Thánh Tông) và Quốc công tiết 
chế Trần Quốc Tuấn thực hiện cuộc 
rút lui chiến lược về sông Ba Chẽ 
trong cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông lần thứ hai (năm 
1285). Trong suốt cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên Mông xâm lược 
lần thứ hai nói chung và trong cuộc 
lui binh chiến lược đầu năm 1285 về 
Tam Trĩ nguyên nói riêng, vai trò của 
vua Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân 
Tông và Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn là hết sức nổi bật, thể hiện 
trong việc đưa ra những quyết định 
chiến lược sáng suốt, kịp thời để lãnh 
đạo quân dân cả nước tạo nên chiến 
công lẫy lừng trong lịch sử: đánh bại 
đế quốc Nguyên Mông - một đế quốc 
sừng sỏ giai đoạn thế kỷ XIII - XIV. Để 
tưởng nhớ công đức của 03 vị vua 
đầu triều Trần, anh hùng dân tộc 
Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn và 
Tả tướng quân Lê Bá Đức - người có 
công phò giúp nhà Trần trong kháng 
chiến, Nhân dân địa phương đã thờ 
các Ngài trong Miếu Ông (đền thần 
Tam Trĩ) cùng với Thành Hoàng làng: 
Thần Tam Trĩ. 

Qua những di vật và dấu vết kiến 
trúc còn lại, Miếu Ông được xây 
dựng từ thời Trần, sau được tôn tạo 
dưới thời Lê và thời Nguyễn (trong 
đó có lần trùng tu năm Tân Mùi 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


_. 


é Š 


1931 còn được khắc trong bia đá 
lưu truyền đến ngày nay). Ban đầu, 
Miếu Ông được dựng đơn sơ bằng 
tranh, tre, sau được tôn tạo tường 
xây gạch, mái lợp ngói... Ngôi miếu 
quay mặt theo hướng Tây Nam, 
xung quanh miếu là khoảng sân 
rộng trồng nhiều cây cối. Vào các 
ngày rằm, mồng 1 (âm lịch), người 
dân đều đến thắp hương cầu may. 
Sau Cách mạng tháng 8/1945, ngôi 
Miếu này được Nhân dân sử dụng 
làm nơi học chữ “Bình dân học vụ” 
và cũng trở thành khu vui chơi cho 
trẻ em trong vùng. Trải qua năm 
tháng, ngôi Miếu đã đổ nát hoang 
tàn, chỉ còn lại nền cũ rêu phong và 
một số gốc cây cổ thụ. 

Đáp ứng nguyện vọng của Nhân 
dân trong vùng, năm 2015, di tích 


Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà được tổ chức vào ngày mùng 01/3 âm lịch hằng năm 


ệ 


Miếu Ông được tôn tạo lại và đưa 
vào sử dụng. Di tích lịch sử Miếu 
Ông được xây dựng trên nền Miếu 
cổ với tổng diện tích 500m”, trong 
khuôn viên 12ha, công trình được 
xây dựng theo kiến trúc chữ Đinh 
truyền thống, 3 gian 2 chái, mái lợp 
ngói mũi hài. Công trình hoàn thành 
sẽ là điểm đến hấp dẫn trong chuyến 
hành trình du lịch sinh thái tâm linh 
của du khách. 


Cũng trong năm 2015, huyện Ba 
Chẽ đã được UBND tỉnh Quảng Ninh 
phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo 
quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích 
lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà với quy 
mô tổng diện tích 13,5ha; trong đó 
khu vực Miếu Ông với quy mô 11ha, 
có Miếu Ông và chùa xây mới; khu 
vực Miếu Bà có quy mô 2,5ha, trong 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


BE ›o 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


quần thể di tích có đầy đủ các hạng 
mục công trình phụ trợ, đường giao 
thông, bến thuyền, nhà khách, khuôn 
viên rộng rãi thoáng đãng đáp ứng 
nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của 
du khách. Hiện nay, các hạng mục 
này đã và đang được xây dựng, hoàn 
thành và đưa vào sử dụng. 

Ngay bên cạnh dòng sông Ba 
Chẽ, đối diện với Miếu Ông là Miếu 
Bà. Đây là nơi thờ Mẫu Thượng 
Ngàn (tức Bà chúa của rừng xanh). 
Theo truyền thuyết, Mẫu là con 
gái của Sơn Tinh (tức Tản viên Sơn 
Thánh) và công chúa My Nương 
(con gái Vua Hùng thứ 18). Bà đã có 
công dạy người dân miền núi cách 
trồng cây ăn quả, trồng lúa nương, 
đắp ruộng bậc thang, dựng nhà 
cửa, hái cây thuốc để chữa bệnh... 
Tháng 07/2014, được Ban trị sự giáo 
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng 
Ninh hỗ trợ kinh phí và sự ủng hộ 
của nhiều tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài huyện, toàn bộ công trình xây 
dựng Miếu Bà đã hoàn thành và mở 
cửa phục vụ nhu cầu tâm linh của 
Nhân dân các dân tộc trong huyện 
và du khách gần xa. 

Hiện tại, Di tích Miếu Ông - Miếu 
Bà còn lưu giữ 02 đạo sắc phong 
vào các năm: Tự Đức thứ 6 (1853); 
Đồng Khánh thứ hai (1887). Ngoài 
ra còn một số di vật gốm, đất nung 
có niên đại khoảng thế kỷ XIII-XIV, 
một số gạch, chân tảng thời Lê, 
Nguyễn; bia đá ghi lại việc công 
đức, trùng tu miếu của Nhân dân 
trong vùng. Di tích Miếu Ông - Miếu 


Bà ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, 
tỉnh Quảng Ninh là minh chứng của 
quá trình chinh phục tự nhiên khai 
phá vùng đất biên giới phía Bắc Tổ 
quốc, cũng như công cuộc chống 
giặc ngoại xâm gìn giữ non sông, 
bờ cõi của các thế hệ ông cha ta. 

Vào ngày mùng 01/3 âm lịch 
hằng năm, Nhân dân địa phương 
đều tổ chức Lễ hội Miếu Ông, Miếu 
Bà để tỏ lòng biết ơn những người 
có công với nước. Điểm độc đáo của 
Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà là tục 
rước nước từ sông Ba Chẽ về để tế 
thần. Bên cạnh đó còn có Lễ rước bài 
vị tả Tướng quân Lê Bá Đức, Lễ mộc 
Dục (lễ tắm tượng), Lễ dâng hương 
của Nhân dân các dân tộc huyện Ba 
Chẽ và du khách thập phương, bày 
tỏ lòng thành kính đối với bậc tiền 
nhân đã có công với nước. 

Với địa thế non nước hữu tình, 
với một di tích có lịch sử hơn 700 
năm, di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu 
Bà là một địa chỉ văn hóa tâm linh 
kết nối với hệ thống di tích đền, 
chùa nhà Trần khác tại Quảng Ninh; 
đồng thời kết nối với các di tích 
trong vùng như di tích Lò sứ cổ 
Đường Lâm; di tích ngã ba sông Cổ 
Ngựa; làng văn hóa dân tộc Dao xã 
Nam Sơn; Đình Làng Dạ, xã Thanh 
Lâm... tạo nên một quần thể các 
di tích; hình thành các tuyến, điểm 
đáp ứng nhu cầu tham quan, trải 
nghiệm, nghiên cứu và học tập của 
du khách gần, xa. 


THÙY LOAN 
Trung tâm TT&VH huyện Ba Chẽ 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


G5 sa 72a boa sỞ 


Về Bình Liêu vào 
những ngày này, ngoài 
được ngắm những 
bạt ngàn lau biên giới, 
lau bờ suối, được trải 
nghiệm mùa cơm mới 
của bà con các dân tộc, 
du khách còn được 
ngắm những bông 
hoa sở nở trắng tỉnh 
khôi khắp núi rừng 
huyện Bình Liêu. 


hiểu du khách đã từng đến lễ 

hội hoa sở khẳng định: Bình 
Liêu là vùng đất dù có đến và quay 
trở lại nhiều lần vẫn mang lại trong 
họ những cảm xúc thật đặc biệt với 
vẻ đẹp hoang sơ, con người thân 
thiện và những giá trị văn hóa truyền 
thống vẫn còn được lưu giữ. Nơi đây, 
mỗi một mùa lễ hội lại có một sự hấp 
dẫn riêng biệt dành cho du khách 
để khám phá, như: Hội Đình Lục Nà, 
Hội Soóng cọ, Hội kiêng gió, mới đây 
nhất là Hội mà vàng và Hội hoa sở. 
Mỗi mùa hoa sở đến, Bình Liêu lại 
đón hàng trăm, hàng nghìn du khách 
đến trải nghiệm, đắm mình trong sắc 
hoa, hương của núi rừng. Dường như 
ai cũng muốn được chiêm ngưỡng 
khoảnh khắc những bông hoa sở tỉnh 
khôi bung nở. Chị Nguyễn Thị Thanh 
Thùy - một du khách “ruột” của Bình 
Liêu đến từ Hạ Long chia sẻ: “Cảnh sắc 
của Bình Liêu rất đẹp, luôn níu giữ tôi 
đến vùng này. Tôi được may mắn hòa 


Chương trình nghệ thuật đặc sắc 
trong lễ khai Hội hoa sở Bình Liêu năm 2020 


mình Hội hoa sở Bình Liêu năm 2019, 
sắc hoa cùng hương thơm dịu nhẹ 
cùng với những hoạt động tái hiện 
đời sống, lao động, việc giữ gìn bản 
sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc 
nơi đây tạo nên sự cuốn hút riêng có 
của Bình Liêu... Còn theo cảm nhận 
của anh Trần Mạnh Hùng đến từ văn 
phòng UNESCO tại Hà Nội, trong 
một lần đi cùng đoàn đến khảo sát 
tại Bình Liêu, chia sẻ: “Nhất định tôi 
sẽ quay lại nơi này, người Bình Liêu 
rất thân thiện, phóng khoáng, tự tin 
và nồng hậu. Cảnh sắc thiên nhiên 
của Bình Liêu rất dễ làm “say” lòng 
người. Lần sau quay lại nơi này, tôi sẽ 
gác bỏ công việc sáng một bên để có 
thể trải nghiệm đầy đủ hơn về cuộc 
sống và phong tục cũng như những 
điểm du lịch trên mảnh đất Bình Liêu 
mến yêu này”. 

Trên khắp các thôn, bản miền biên 
giới Bình Liêu, dọc các tuyến đường 
liên thôn, liên xóm, đâu cũng bạt 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHI BỘ - Số 01/ 2021 


== 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


ngàn hoa sở. Để giúp du khách dễ 
dàng thưởng ngoạn, lưu giữ những 
hình ảnh đẹp khi đến Bình Liêu vào 
mùa hoa sở, huyện Bình Liêu đã thực 
hiện hiệu quả việc khôi phục và phát 
triển loại cây này trên địa bàn huyện. 
Không chỉ có giá trị khai thác, phục 
vụ cho du khách, loài cây này còn 
mang lại giá trị kinh tế cao cho người 
dân nơi đây. Cây sở ra rất nhiều hoa, 
những bông hoa sở nở bung, có màu 
trắng tinh khôi, điểm nhụy vàng. 

Hội hoa sở Bình Liêu năm 2020 
khai mạc ngày 12/12 vừa qua có thể 
thấy, việc tổ chức Hội hoa sở hằng 
năm đã góp phần quảng bá đến du 
khách một loài hoa của núi rừng, 
trắng tỉnh khôi, một sản phẩm đặc 
trưng của huyện miền núi góp phần 


Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020 thu hút đông 
đảo du khách trong và ngoài tỉnh. 
Trung tâm TT&VH huyện Bình Liêu 


làm thay đổi diện mạo cuộc sống 
của Nhân dân các dân tộc trên địa 
bàn huyện cũng như thực hiện có 
hiệu quả quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch Bình Liêu đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030. 
HOÀNG GÁI 
(Trung tâm TT&VH huyện Bình Liêu) 


Hiệu quả kinh tế từ mô hình 
trồng rau trong nhà tưới 


Mô hình trồng rau trong nhà lưới 
đang được nhiêu hộ nông dân trên địa 
bàn huyện Hải Hà triển khai thực hiện 
có hiệu quả cả về chất lượng sản phẩm, 
năng suất và nguồn thu kinh tế. 

Đến thăm mô hình trồng rau trong 
nhà lưới của hộ gia đình anh Vũ Văn 
Nghị và chị Nguyễn Thị Loan ở thôn 1, 
xã Quảng Chính, huyện Hải Hà đúng 
vào thời điểm gia đình đang thu 
hoạch các loại rau xanh theo mùa. Vừa 
nhanh tay thu hái rau, anh Nghị vừa 
vui vẻ tâm sự về quá trình thực hiện 
mô hình. Gia đình đã có truyền thống 
làm nông nghiệp và trồng rau hơn 20 


năm nay nhưng chủ yếu là canh tác 
tự phát, theo kinh nghiệm nhà nông. 
Từ đầu năm 2019, sau khi được nhận 
nguồn kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng 
từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân trong 
chương trình xây dựng nông thôn 
mới để thực hiện mô hình trồng rau 
an toàn trong nhà lưới, gia đình đã cải 
tạo, đầu tư xây dựng 1.500m nhà lưới 
và hệ thống tưới tiêu tự động phun 
sương để canh tác các loại rau xanh 
theo mùa. Sau 01 năm trồng, chăm 
sóc, rau sinh trưởng, phát triển tốt, ít 
sâu bệnh, cho năng suất, chất lượng, 
đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn 


BẢN TIN SINH H0ẠT CHÍ BỘ - Số 01/ 2021 


k, 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


thực phẩm nên giá thành cao hơn, 
tăng nguồn thu cho gia đình. 

Anh Vũ Văn Nghị - thôn 1,xã Quảng 
Chính, huyện Hải Hà cho biết thêm: 
hiệu quả tốt nhất của việc trồng rau 
trong nhà lưới là rau màu sẽ không bị 
ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, giảm 
được nguy cơ bị các loại sâu bệnh gây 
hại hơn với cách truyền thống ngoài 
trời. Chính điều này đã làm giảm chỉ 
phí phân bón, thuốc trừ sâu giảm rất 
nhiều và công chăm sóc đơn giản 
hơn. Theo tính toán của gia đình, chỉ 
phí sản xuất cho mỗi vụ giảm được 
từ 50-60% so với trước đây, mà lại rút 
ngắn thời gian sinh trưởng, thu hoạch 
năng suất cao. Mỗi năm, số vụ rau 
canh tác trong nhà lưới có thể tăng 
gấp đôi so với sản xuất. 

Thấy hiệu quả của mô hình trồng 
rau trong nhà lưới, đầu năm 2020 
gia đình anh Nghị quyết định đầu 
tư thêm 200 triệu đồng để mở rộng 


diện tích mô hình lên 3.000m? và tập 
trung đưa các loại giống cây rau màu 
mới có năng suất cao vào canh tác, 
như: các loại rau cải ngọt, xà lách, rau 
thơm, mướp đắng, đậu tứ mùa... cho 
thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; 
đã giúp gia đình anh cải thiện cuộc 
sống và tích cực thi đua lao động sản 
xuất làm giàu cho gia đình, góp phần 
thúc đẩy kinh tế địa phương. 

Có thể thấy, mô hình trồng rau 
trong nhà lưới là hướng đi đúng, hiệu 
quả cho nhiều hộ nông dân trên địa 
bàn huyện. Không những mô hình 
cung cấp những sản phẩm rau sạch, 
an toàn ra thị trường mà còn giúp 
tăng thu nhập cho người nông dân 
trên cùng diện tích đất canh tác. Mô 
hình cần được tuyên truyền và triển 
khai nhân rộng trong thời gian tới. 

THÁI HÀ 
Trung tâm TT&VH huyện Hải Hà 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


xẢ 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0jI, TIN THẾ BIới 


DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRÊN CƯƠNG VỊ 
CHỦ TỊCH AS€AN NĂM 2O2O 


ừ khi gia nhập ASEAN năm 1995, 

Việt Nam đã nỗ lực, bền bỉ cùng 
ASEAN trải qua nhiều sóng gió. Đặc 
biệt, Việt Nam đã có nhiều đóng góp 
và dấu ấn thành công khi chính thức 
trở thành Chủ tịch ASEAN 2020 từ 
ngày 01/01/2020. 


Để chuẩn bị cho trọng trách quan 
trọng này, từ cuối năm 2018, Việt Nam 
đã tích cực thực hiện công tác chuẩn 
bị. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 diễn 
ra bất ngờ và lan rộng trên toàn thế 
giới đã làm đảo lộn mọi kế hoạch, 
chương trình mà Việt Nam đã chuẩn bị 
trong hai năm 2018 và 2019. Việt Nam 
đã tìm mọi cách thích ứng, nhanh 
chóng, kịp thời chuyển chương trình 
lẫn trọng tâm của ASEAN trong năm 
2020 sang chống dịch COVID-19 và 
đã được các nước hưởng ứng. Cùng 
với ưu tiên chống dịch, Việt Nam tiếp 
tục thúc đẩy các hoạt động xây dựng 
Cộng đồng ASEAN thông qua việc đưa 
ra các sáng kiến với hình thức, cách 
làm phù hợp. Lần đầu tiên trong lịch 
sử 53 năm của ASEAN, phần lớn các 
hội nghị các cấp của ASEAN được tổ 
chức với hình thức trực tuyến, kể cả 
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 
(tháng 6/2020), Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (tháng 
8/2020) và Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 37 (tháng 11/2020). Đây là 
hình thức hoàn toàn mới với Việt Nam 
cũng như các thành viên ASEAN và các 
đối tác phát triển khác. Tuy nhiên, các 
nước thành viên và nhiều nhà quan 
sát chính trị quốc tế cùng dư luận 
truyền thông đều đánh giá rằng, Việt 


Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của mình từ công tác chuẩn bị, đến 
chương trình nghị sự và lựa chọn chủ 
đề. Việt Nam cũng đã lựa chọn chủ đề 
cho năm ASEAN 2020 là “Gắn kết và 
chủ động thích ứng? với mong muốn 
khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết 
định với sự vững bền của ASEAN. Một 
Cộng đồng ASEAN gắn kết và phát 
triển mới có thể thích ứng hiệu quả 
với các yếu tố tác động bên ngoài và 
ngược lại, chủ động thích ứng sẽ giúp 
ASEAN gắn kết chặt chẽ, nhờ đó tăng 
cường sức mạnh tổng thể. 


Tại Hội nghị Tổng kết Năm Chủ 
tịch ASEAN 2020 của Việt Nam ngày 
11/12/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã khẳng định, nhiều sáng kiến, 
ưu tiên của Việt Nam đã trở thành tài 
sản chung của ASEAN. Nhìn tổng thể, 
Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã thành 
công toàn diện, trọn vẹn và thực chất, 
thể hiện: Chất lượng nội dung, số 
lượng kỷ lục các văn kiện được thông 
qua, nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt 
Nam đã trở thành tài sản chung của 
ASEAN; bảo đảm an ninh, an toàn, 
trọng thị về lễ tân; hình ảnh Cộng 
đồng ASEAN và Việt Nam hòa bình, 
ổn định, phát triển thịnh vượng trong 
tâm thức của bạn bè quốc tế. 

Từ thành công trong Năm Chủ 
tịch ASEAN có thể rút ra một số bài 
học kinh nghiệm cho Việt Nam: 
(1) Bài học về sự chỉ đạo tổng thể, 
thống nhất và theo dõi sát sao của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối 
với các hoạt động đối ngoại quốc gia, 
nhất là Năm Chủ tịch ASEAN 2020; 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


= 


(2) Bài học về phát huy sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị, các cơ quan, bộ, 
ngành, doanh nghiệp, các tổ chức xã 
hội và người dân đóng góp cho thành 
công Năm Chủ tịch ASEAN; (3) Bài 
học về phát huy bản sắc ngoại giao 
Việt Nam và “trường phái ngoại giao” 
Hồ Chí Minh. Luôn giữ vững bản lĩnh, 
kiên trì, kiên định mục tiêu, nguyên 
tắc, song linh hoạt về sách lược - “dĩ 
bất biến, ứng vạn biến; biến “nguy” 
thành “cơ” thông qua cách làm sáng 
tạo, cùng với sự chân thành, thực 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0jI, TIN THẾ BIới 


tâm, chính trực, luôn vì lợi ích và trách 
nhiệm chung; (4) Bài học về việc chủ 
động, tích cực và sớm bắt tay chuẩn bị 
toàn diện, chuyên nghiệp, chu đáo cả 
về nội dung, lễ tân - hậu cần, an ninh, 
truyền thông... cho các hoạt động 
đối ngoại lớn; (5) Bài học về tầm quan 
trọng của ngoại giao đa phương nói 
chung, cũng như vai trò của ASEAN 
nói riêng, trong đường lối đối ngoại 
của Việt Nam; (6) Bài học về sự kết hợp 
hài hòa giữa đối nội và đối ngoại. 


MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
VÀ KHU VỰC NĂM 2020 


K” tế thế giới năm 2020 tiếp 
tục chịu ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19. Ngân hàng Thế giới dự báo 
tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 
giảm 5,2%. Các nền kinh tế phát triển 
chịu tác động nghiêm trọng (dự kiến 
GDP Mỹ giảm 6,1%, Liên minh châu 
Âu giảm 9,1% và Nhật Bản giảm 6,1% 
trong năm 2020); thiệt hại ước tính 
cho nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ 
tăng từ 11 nghìn tỷ USD trong giai 
đoạn 2020 - 2021 tới 28 nghìn tỷ USD 
trong giai đoạn 2020 - 2025. Quỹ Tiền 
tệ quốc tế (IMF) dự báo, tình trạng 
nghèo cùng cực trên thế giới sẽ gia 
tăng lần đầu tiên sau hai thập kỷ; ít 
nhất 90 triệu người sẽ rơi vào cảnh 
nghèo cùng cực chỉ trong năm nay. Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) cho 
biết, thương mại hàng hóa toàn cầu 
Quý II/2020 giảm 14,3% so với cùng kỳ 
năm 2019, song đã có dấu hiệu phục 
hồi trong Quý III. Hợp tác, liên kết kinh 
tế quốc tế tiếp tục có tiến triển: Hiệp 
định thương mại tự do (FTA) ký chính 


thức giữa Anh và Nhật Bản, Trung 
Quốc và Cam-pu-chia. Mông Cổ chính 
thức gia nhập Hiệp định Thương mại 
châu Á - Thái Bình Dương (APTA). 
Các nước thành viên Hiệp định RCEP 
khẳng định quyết tâm kết thúc đàm 
phán trong năm 2020. Lần đầu tiên 
IMF ghi nhận Trung Quốc vượt Mỹ trở 
thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Về tình hình và quan hệ các 
nước lớn 

Mỹ: chính trường Mỹ diễn biến 
phức tạp với việc hai đảng Cộng hòa 
và Dân chủ cạnh tranh gay gắt trong 
bầu cử Tổng thống và bầu cử Thượng 
viện, Hạ viện. Về đối ngoại, Mỹ tập 
trung thúc đẩy quan hệ đối ngoại với 
nhiều đối tác khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương; tích cực gia tăng ảnh 
hưởng quốc tế thông qua phát triển 
vai trò hòa giải trong quan hệ giữa 
Xu-đăng và l-xra-en, xung đột giữa 
Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian; duy trì 
áp lực với l-ran và Cu-ba. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


MW +2 


Trung Quốc: tăng trưởng kinh tế 
phục hồi tích cực (tăng trưởng Quý 
II đạt 4,9%); tiếp tục chính sách kích 
thích thị trường nội địa thông qua thí 
điểm 03 khu vực tự do thương mại 
(FTZ). Về đối ngoại, Trung Quốc nỗ lực 
củng cố hình ảnh quốc gia, chú trọng 
cải thiện ngoại giao láng giềng; ký 
thỏa thuận hoãn nợ cho 11 nước châu 
Phi; duy trì thái độ cứng rắn trong 
quan hệ với Úc và Đài Loan. 

Nga: chính quyền Tổng thống Pu-tin 
tập trung tổ chức bộ máy nội bộ theo 
Hiến pháp mới, trình Hạ viện xem xét 
dự thảo Luật Hội đồng Nhà nước; thúc 
đẩy nghiên cứu và đăng ký quốc tế 
cho vắc-xin ngừa COVID-19. 

EU: nhiều nước châu Âu áp dụng 
lại chính sách giãn cách xã hội đến 
hết năm 2020 do nguy cơ đại dịch 
COVID-19 bùng phát trở lại. Trong 
bối cảnh đàm phán hậu Brexit bế tắc, 
tăng trưởng kinh tế của Anh và Khối 
đồng tiền chung châu Âu tiếp tục diễn 
biến tiêu cực. Pháp, Áo nâng cảnh báo 
khủng bố sau khi xảy ra các vụ sát hại 
vì xung đột tôn giáo. Tranh chấp biển 
giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tiếp tục diễn 
biến phức tạp. 

Nhật Bản: Thủ tướng và nội các mới 
đạt tỷ lệ ủng hộ khả quan; thặng dư 
thương mại ghi nhận tháng thứ ba tăng 
liên tiếp, tạo thuận lợi cho giai đoạn đầu 
củachính quyền.Về đối ngoại, Nhật Bản 
duy trì chính sách hợp tác an ninh với 
Mỹ, thúc đẩy hợp tác trong khuôn 
khổ nhóm Bộ Tứ; thăm nước ngoài lần 
đầu tiên tới Đông Nam Á, thể hiện coi 
trọng hợp tác với ASEAN. 

Quan hệ giữa các nước lớn: quan 
hệ Mỹ - Trung tiếp tục diễn biến phức 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0AI, TIN THẾ BIới 


tạp. Mỹ duy trì sức ép đối ngoại thông 
qua đẩy mạnh hợp tác của Nhóm Bộ 
Tứ, đặc biệt là các hoạt động tập trận 
chung tại vùng biển và khu vực. Quan 
hệ Mỹ - Nga tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn. Quan hệ Mỹ - Ấn tiếp tục gia 
tăng chiều sâu chiến lược thông qua 
Đối thoại 2+2 lần thứ ba. Quan hệ 
Trung - Nhật tiếp tục gặp khó khăn, trở 
ngại do tranh chấp chủ quyền tại Biển 
Hoa Đông... 

Tình hình một số khu vực 

Tình hình biển Đông tiếp tục diễn 
biến phức tạp. Trung Quốc duy trì 
cường độ tập trận tại vùng biển 
quanh Đài Loan và cửa vịnh Bắc Bộ; 
duy trì tàu khảo sát hoạt động tại biển 
Đông. Các nước ASEAN ven biển Đông 
thể hiện thái độ kiên quyết và rõ ràng 
hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp trên biển của mình. Mỹ và 
nhóm Bộ Tứ gia tăng sức ép chính trị 
- ngoại giao và thực địa (họp trực tiếp 
cấp Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ; thúc 
đẩy đối ngoại quân sự với các đối tác 
khu vực). 

Tình hình Trung Đông có nhiều diễn 
biến mới, có lợi cho l-xra-en trong 
quan hệ với thế giới Ả-rập. Chính 
trường nhiều nước Bắc và Trung Phi 
có xu hướng phức tạp hơn. 

Về khu vực Đông Nam Á 

Các nước ASEAN tiếp tục chịu tác 
động sâu sắc của đại dịch COVID-19. 
Chínhtrườngnhiềunướcdiễnbiếnphức 
tạp. Biểu tình phản đối Chính phủ tại 
Thái Lan chuyển dân thành mâu 
thuẫn xã hội giữa lực lượng dân chủ 
và lực lượng ủng hộ Hoàng gia. Chính 
trường Mi-an-ma bước vào giai đoạn 
cuối trước thềm Tổng tuyển cử trong 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


BE -› 


bối cảnh không đạt tiến triển về hòa 
giải dân tộc và tôn giáo. In-đô-nê-xi-a 
bùng phát biểu tình phản đối Luật tạo 
việc làm mới. Chính phủ Ma-lai-xi-a chịu 
sức ép lớn do thủ lĩnh đối lập yêu cầu 
bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cam-pu-chia 
chính thức ký FTA với Trung Quốc để 
đối trọng các hạn chế thương mại do 
Mỹ và châu Âu áp đặt. 

ASEAN nhất trí xây dựng Tâm nhìn 
Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, đẩy 
nhanh quá trình hình thành kho dự 
trữ vật tư y tế khu vực và Quỹ ứng phó 
Covid-19, bắt đầu thảo luận kế hoạch 
hợp tác sau đại dịch. 

Tình hình các chính đẳng 

Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Hội 
nghị Trung ương lần thứ 5, thảo luận 
Kế hoạch phát triển 5 năm tới; thông 
qua “Điều lệ công tác Ban Chấp hành 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0jI, TIN THẾ BIới 


Trung ương Đảng” với trọng tâm tập 
trung thực hiện tốt “02 bảo vệ”; tiếp 
tục duy trì chống tham nhũng; triển 
khai giảng dạy bắt buộc môn Tư 
tưởng Tập Cận Bình tại 37 trường đại 
học toàn quốc. Đảng Cộng sản Cu-ba 
tích cực chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng 
triển khai các biện pháp kinh tế mới. 
Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) 
gặp thách thức lớn về trẻ hóa đội ngũ 
đảng viên và cải tổ đường lối. 

Lực lượng cánh tả khu vực Mỹ La-tinh 
có dấu hiệu tích cực. Ứng cử viên 
của Đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa 
xã hội (MAS) đắc cử Tổng thống Bô-li- 
vi-a với số phiếu cách biệt (52% so với 
32%). Nhiều đảng cánh tả, cộng sản 
khu vực tổ chức kỷ niệm ngày thành 
lập và sự kiện cách mạng lịch sử, góp 
phần duy trì không khí cách mạng tích 
cực tại khu vực. 


MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý 
THỜI 6IAN GẨN ĐÂY 


Phản ứng của Việt Nam trước một 
số vụ, việc trên biển Đông thời gian 
gần đây 

Ngày 24/11/2020, Đài Loan tiến 
hành tập trận bắn đạn thật tại khu 
vực xung quanh đảo Ba Bình thuộc 
quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 
Trước sự việc này, Người Phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu 
rõ: “Như đã nhiều lần khẳng định, việc 
Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn 
thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình 
thuộc quần đảo Trường Sa của Việt 
Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ 
quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với 


quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn 
định, an toàn, an ninh hàng hải; gây 
căng thẳng và làm phức tạp thêm 
tình hình ở biển Đông. Việt Nam kiên 
quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan 
không được tiến hành hoạt động diễn 
tập trái phép nêu trên cũng như lặp 
lại vi phạm trong tương lai”. 

Trước những động thái mới đây 
của Trung Quốc trên biển Đông, như 
việc tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông 
báo khôi phục lại các chuyến du lịch 
tàu biển ra quần đảo Hoàng Sa và Hải 
quân Trung Quốc tổ chức tiếp nhận 
tàu bệnh viện tại bến cảng trên đá 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


BE—‹- 


Chữ Thập, quần đảo Trường Sa, Người 
Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu 
Hằng nhấn mạnh: “Như đã nhiều lần 
khẳng định, mọi hoạt động tại quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không 
được sự cho phép của Việt Nam là vi 
phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm 
luật pháp quốc tế và không có giá trị 
pháp lý. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc 
tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa, hủy bỏ và chấm dứt việc tổ chức các 
chuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam cũng như các hành động 
có thể làm gia tăng căng thẳng và làm 
phức tạp tình hình, đi ngược lại Tuyên 
bố về cách ứng xử của các bên ở biển 
Đông (DOC), không có lợi cho việc duy 
trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp 
tác ở biển Đông cũng như nỗ lực của 
các nước trong việc đàm phán Bộ Quy 
tắc ứng xử (COC) tại biển Đông và quan 
hệ hai nước. 

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có 
đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng 
lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt 
Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và 
quần đảo Trường Sa phù hợp với luật 
pháp quốc tế” 

Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban liên 
Chính phủ ASEAN về nhân quyền 
(AICHR) diễn ra từ ngày 23 - 25/11/2020, 
tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến, với 
sự tham dự của các đại diện AICHR các 
nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký 
ASEAN. Đây là cuộc họp chính thức cuối 
cùng trong nhiệm kỳ Chú tịch AICHR 
2020 của Việt Nam. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, 
các nước đánh giá cao nỗ lực chung của 
AICHR đã duy trì đà hợp tác, triển khai 
tương đối đầy đủ các ưu tiên đề ra nhằm 
tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ quyền con 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0AI, TIN THẾ BIới 


người trong khu vực, cũng như ứng phó 
hiệu quả trước các tác động đa chiều và 
phức tạp của đại dịch. Cuộc họp trao đổi 
và thống nhất nội dung Tài liệu hướng 
dẫn về quan hệ đối ngoại của AICHR, 
làm cơ sở thúc đẩy tham vấn, hợp tác 
giữa AICHR với các đối tác, phù hợp với 
quy trình, thủ tục của ASEAN, bảo đảm 
nguyên tắc đồng thuận và vai trò trung 
tâm của ASEAN trong tham vấn và hợp 
tác với các đối tác. 

Các nước tham dự Cuộc họp đánh 
giá cao vai trò của Việt Nam trên cương 
vị Chủ tịch AICHR 2020 đã dẫn dắt hoạt 
động của AICHR trong giai đoạn đặc 
biệt khó khăn dưới tác động của đại 
dịch COVID-19. Các nước khẳng định 
chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” 
trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của 
Việt Nam rất phù hợp, góp phần duy 
trì tinh thần đoàn kết, thống nhất và đà 
hợp tác của ASEAN, ứng phó chủ động 
và hiệu quả trước các tác động đa chiều 
của đại dịch COVID-19 tới đời sống kinh 
tế, an sinh xã hội và quyền lợi của người 
dân, nhất là các nhóm yếu thế như phụ 
nữ, trẻ em, người khuyết tật... 

Tại cuộc họp, Việt Nam đã chính 
thức bàn giao vai trò Chủ tịch AICHR 
cho Bru-nây trong năm 2021. 

Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ 
LHQ) Khóa 75 tổ chức Phiên họp đặc 
biệt về ứng phó đại dịch COVID-19 từ 
ngày 03 - 04/12/2020, tại New York, Hoa 
Kỳ, với sự tham dự của 83 người đứng 
đầu Nhà nước/Chính phủ, hơn 50 vị cấp 
Bộ trưởng/Thứ trưởng các nước và lãnh 
đạo các tổ chức quốc tế tại Phiên thảo 
luận chung. Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
và lãnh đạo các quốc gia đã chia sẻ quan 
ngại trước việc đại dịch COVID-19 đã 
làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình 
đẳng trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


m= -› 


đến những người nghèo và dễ bị tổn 
thương; đồng thời kêu gọi cộng đồng 
quốc tế cần tiếp tục tăng cường quyết 
tâm và nỗ lực hợp tác quốc tế trong ứng 
phó và phục hồi sau đại dịch. 

Tại Phiên thảo luận chung cùng lãnh 
đạo các nhà nước/chính phủ, trong 
thông điệp quan trọng gửi tới Phiên 
họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến tổ 
chức Phiên họp đặc biệt này. Trên cương 
vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng chia 
sẻ các sáng kiến và hợp tác của các 
nước ASEAN trong ứng phó COVID-19. 
Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp 
và cá nhân Việt Nam đã hỗ trợ thiết 
thực, kịp thời cho nhiều nước chịu ảnh 
hưởng cũng như hợp tác chia sẻ kinh 
nghiệm và hỗ trợ tài chính cho các quỹ 
quốc tế về phòng chống dịch dù nguồn 
lực quốc gia còn hạn chế. Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin 
tưởng, với ý chí, sức mạnh của mỗi dân 
tộc và tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc 
tế mạnh mẽ, thế giới sẽ cùng nhau vượt 
qua đại dịch COVID-19 và xây dựng một 
tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi quốc gia 
và mọi người dân. 

LHQ thông qua Nghị quyết Ngày 
Quốc tế chống dịch bệnh do Việt Nam 
đề xuất: ngày 07/12/2020, tại phiên 


H0ẠT ĐỘNG ĐỐI NB0AI, TIN THẾ BIới 


họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hợp 
quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua bằng 
đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 
thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống 
dịch bệnh vào ngày 27/12 hằng năm. 
Đây là nghị quyết đầu tiên của ĐHĐ 
LHO trong lĩnh vực này, cũng là nghị 
quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì để 
xuất, thương lượng và thúc đẩy thông 
qua thành công tại ĐHĐ LHO. 

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc 
gia thành viên LHO, các tổ chức trong 
hệ thống của LHO, các tổ chức quốc tế 
và khu vực, khu vực tư nhân, các tổ chức 
phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các 
cá nhân và các thành phần liên quan kỷ 
niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch 
bệnh hằng năm nhằm tăng cường nhận 
thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, 
có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về 
vấn đề này ở tất cả các cấp. 

Ngày 27/12 được chọn làm Ngày 
Quốc tế Phòng, chống dịch bệnh do 
đây là ngày sinh của Nhà bác học Louis 
Pasteur, một trong những người đầu 
tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa. 
Các công trình của ông về nguyên nhân 
của bệnh dịch và điều chế vắc-xin đã 
và đang tiếp tục cứu sống nhiều thế hệ 
trên toàn thế giới. 


Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
các nước ASEAN mở rộng lần thứ 7 


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các 
nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần 
thứ 7 được tổ chức ngày 10/12/2020, 
theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ 
trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung 


ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt 
Nam đã thành công tốt đẹp. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống 
nhất cho rằng, những tiến triển của 
ADMM+ trong 10 năm qua, trong đó, 
có việc thường xuyên hóa ADMM+ và 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


. 


nâng số lượng các nhóm chuyên gia 
ADMM+ từ 05 nhóm lên 07 nhóm; 
đặc biệt là sự tiến triển trong hoạt 
động hợp tác thiết thực của các nhóm 
chuyên gia ADMM+, bao gồm: Hỗ trợ 
nhân đạo và cứu trợ thảm họa; an ninh 
biển; quân y; chống khủng bố; gìn giữ 
hòa bình; hành động mìn nhân đạo; 
an ninh mạng đã góp phần vào việc 
xây dựng năng lực và tăng cường khả 
năng phối hợp hoạt động chung giữa 
các nước thành viên ADMM+ nhằm 
ứng phó với các thách thức an ninh, vì 
lợi ích chung của cả khu vực. Các đại 
biểu đánh giá, hiện nay khu vực đang 
phải đối mặt với nhiều thách thức, 
cả truyền thống và phi truyền thống, 
như: an ninh biển, an ninh mạng, 
khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, 
biến đổi khí hậu, dịch bệnh... có nguy 
cơ ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định 
của khu vực. Trong bối cảnh đó, các 
nước ADMM+ cần tiếp tục thúc đẩy và 
tăng cường hợp tác quốc phòng trong 
cấu trúc khu vực với ASEAN làm trung 
tâm nhằm xây dựng lòng tin, xây 
dựng năng lực ứng phó hiệu quả hơn 
với các mối đe dọa về an ninh chung 
trong khu vực, vì hòa bình, ổn định và 
phát triển của khu vực, nâng cao vai 
trò trung tâm của ASEAN trong khu 
vực và trên thế giới. 

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố 
chung về tâm nhìn chiến lược an ninh 
của ADMM+; đồng thời tổ chức Lễ Bàn 
giao chức Chủ tịch ADMM, ADMM+ 
cho Bru-nây Đa-rút-xa-lam. 

Với vai trò là nước Chủ: tịch 
ADMM+, thay mặt Bộ Quốc phòng 
Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch 
cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Quốc 
phòng các nước ADMM+ và Ban Thư 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0jI, TIN THẾ BIới 


ký ASEAN đối với Việt Nam trong 
Năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch 
ASEAN 2020. Đại tướng Ngô Xuân 
Lịch nhấn mạnh, trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19, các nước ADMM+ 
đã chủ động thích ứng, triển khai 
nhiều sáng kiến, cách làm mới qua 
việc sử dụng sáng tạo các nền tảng 
kỹ thuật số nên hợp tác quốc phòng 
trong ASEAN và giữa ASEAN với các 
đối tác vẫn tiếp tục được duy trì và 
thúc đẩy. Đại tướng Ngô Xuân Lịch 
nhấn mạnh, những tranh chấp trên 
biển Đông chỉ có thể được xử lý hiệu 
quả trên tỉnh thần hữu nghị, thực 
tâm hợp tác, nghiêm túc tuân thủ 
luật pháp quốc tế, trong đó có Công 
ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 
(UNCLOS 1982), thực thi đầy đủ và 
hiệu quả DOC; đồng thời, sớm kết 
thúc đàm phán và thông qua Bộ quy 
tắc ứng xử ở biển Đông (COC) thực 
chất và hiệu quả. 

Các nước ADMM+ đánh giá cao 
nỗ lực của Việt Nam, trong bối cảnh 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 
nhưng đã chủ động, kịp thời thích 
ứng với tình hình mới, tích cực triển 
khai các ưu tiên, sáng kiến đã đặt ra 
trong Năm đảm nhiệm vai trò Chủ 
tịch ASEAN 2020, trong đó, đã tổ 
chức thành công các hội nghị quốc 
phòng, quân sự ASEAN thời gian 
qua, đảm bảo an nỉnh, an toàn và 
hiệu quả; kịp thời đề xuất, triển khai 
nhiều sáng kiến trong phòng chống, 
kiểm soát dịch bệnh cũng như triển 
khai các hoạt động hợp tác trong 
khuôn khổ ADMM+. 


Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


1w túi búp 


Hỏi: cách tính lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021? 

Đáp: theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, cách tính lương 
hưu đối với người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc bắt đầu 
nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có sự thay đổi so với hiện nay. Cụ thể 
như sau: 

1. Mức lương hưu của NLĐ bắt đầu nghỉ hưu trong khoảng từ ngày 
01/01-31/12/2021: Mức tính lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ % hưởng lương 
hưu hằng tháng * Mức bình quân tiên lương tháng đóng BHXH. Trong öó: 

- Tý lệ % hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như sau: 

+ Đối với lao động nam: (i1) Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu 
trong khoảng thời gian từ 01/01-31/12/2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì 
được 45% (hiện nay là 18 năm); (i2) Trường hợp bắt đầu hưởng lương 
hưu từ 01/01/2022 trở đi, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%; sau đó, 
cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%. Tý lệ % hưởng 
lương hưu hằng tháng tối đa là 75%. 

+ Đối với lao động nữ: đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%; sau đó, 
cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%. Tý lệ % hưởng 
lương hưu hằng tháng tối đa là 75%. 

Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm 
khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ % hưởng lương hưu hằng 
tháng được tính như trên; sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy 
định thì giảm 2%. 

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo 
quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014; Điều 9, Điều 10 Nghị định 
115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. 

2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: NLĐ có thời gian đóng BHXH cao 
hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (trên đây) thì khi 
nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp 
một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với 
tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 
tháng mức bình quân tiên lương tháng đóng BHXH. 


BẢN TIN SINH H0AT GHI BỘ - Số 01/ 2021 


Bản tin ` 
SINH HOẠT CHI BỘ 
SỐ 01 - 2021 


Chỉ đạo xuất hản 
Ngô Hoàng Ngân 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 


Chiu trách nhiệm nội (lung 
Vị Ngọc Bích 
Ủy viên Ban Thường VỤ, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 


Ban Biên tận 
Trương Công Ngàn 
Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Trưởng Ban Biên tập 
Nguyễn Thị Lan Anh 
Trưởng phòng TT-BC-XB 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Phó Trưởng Ban Biên tập 


Bùi Thị Thu Hương 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông tỉnh, Ủy viên 


Lê Quang Ngọc 
Phó Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyễn thông, Ủy viên 


Trần Quang Hoàng 
Trưởng phòng VH&DLXH 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên 


Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
Phó Trưởng phòng Tổng hợp 
Văn phòng Tỉnh ủy, Uy viên 
Nguyễn Thị Hương Giang 

Chuyên viên phòng TT-BC-XB 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thư ký 


Phát hành : 
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
Điện thoại: 080.33198 - 080.33230 
Fax: 080.33103 
bantinshcbqn(quangninh.gov.vn 
Email: bantinshcbqn@ smail.com 


In 9.100 bản, khổ 16cmx24em 
tại Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh. 
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-XBBT do 
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh 
cấp ngày 13 tháng 02 năm 2020. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2020. 


MỤC LỤC 


Trang 


- Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo chỉ đạo 


các cấp ủy đảng tháng 01-2021 


THÔN TIN TRÚN6 TỈNH - tƠN8 TÁC LÃNH ĐỊU, CHÍ ĐỊU 
- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 


- Danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên bố trí 
vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 5 
THÔNE TIN TR0NE TỈNH - TIẾN Ti ĐẠI HỘI LẦN THỨ MIII 0ỦA ĐẮNG 

- Cảnh giác hoạt động lợi dụng mạng internet 
tuyên truyền chống phá Đại hội đại biểu toàn 


quốc lần thứ XIII của Đảng 


- Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự 


thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng 
THÔNG TIN TR0N6 TỈNH - KỲ HP THỨ 21, HỘI Bê NHÂN DÂN 


TỈNH KHÚA XIII (NHIỆM KỲ 2016-2021) 


- Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi 


đến Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII 


- Kết quả kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân 


tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2016-2021) 


- Nội dung chủ yếu một số nghị quyết kỳ họp 


thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII 


THÔNE TIN TRÚNE TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 
- Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 
giai đoạn 2013-2020; nhiệm vụ, giải pháp thời 


gian tới 


- Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa 


bàn tỉnh Quảng Ninh 
SINH HUAT TƯ TƯỞNG 


- Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận... 


Hộ TẬP VÀ LÀN TIE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠI DÚf, PHUN 0H HỒ lí MINMH 


- Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa“chuyên” 


- Nhiệm vụ xuyên suốt ở đảng bộ thị trấn QuảngHà 28 


- Hết mình vì sự nghiệp trồng người 
THÔN TIN TỪ 00 $Ử 


- Thanh niên nông thôn tiêu biểu huyện Đầm Hà... 


- Về Ba Chẽ thăm Di tích lịch sử cấp Quốc gia 


Miếu Ông - Miếu Bà 
- Đắm say mùa hoa sở 


- Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng rau trong 


nhà lưới 
H0AT ĐỘNẽ ĐỐI NG0I - TIN THẾ li 
HỦI - BÁP 


